Chuyên đề 




Diễn đàn Toán học 




Chuyên đề 


OẲNG THỨC 


Tổ HỢP 


Vol.l 


Chế bản 


Hoàng Xuân Thanh [hxthanh] 
Trần Quốc Nhật Hân [períectstrong] 
Trần Trung Kiên [Ispectorgadget] 
Nguyễn Bảo Phúc [dark templar] 



© 2013 Diễn đàn Toán học 




Lời giới thiệu 


Bạn đọc thân mến! 

Đại Số Tổ Hợp ngày nay đã trở thành một môn học không thể thiếu 
trong chương trình trung học phổ thông. Khi nói về các bài toán Tổ 
hợp, chúng ta không thể không nhắc tới một dạng toán rất hay và quen 
thuộc đó là: Đẳng thức tổ hợp. 

Đẳng thức tổ hợp (ĐTTH) là những đẳng thức có chứa các hệ số nhị 
thức thường được phát biểu dưới dạng tính tổng. Có thể nói ĐTTH 
là một trong những đề tài khó nhất và hấp dẫn nhất của Đại số Tổ 
Hợp. Việc ĐTTH xuất hiện thường xuyên trong các kỳ thi Đại Học, 
học sinh giỏi những năm gần đây, cũng là một dấu hiệu cho thấy sự 
quan tâm và đầu tư một cách tích cực hơn về vấn đề này. 

Nhân sự kiện đón xuân Quý Tỵ và kỷ niệm tròn một năm Diễn đàn 
Toán học khai trương trang chủ mới (16/01/2012 - 16/01/2013), 
nhóm biên tập chúng tôi cùng nhiều thành viên tích cực của diễn đàn 
đã chung tay biên soạn một chuyên đề gửi đến bạn đọc. 

Với một số phương pháp từ cơ bản đến nâng cao về Đại số Tổ Hợp nói 
chung và ĐTTH nói riêng, chúng tôi, những người thực hiện chuyên đề 
này, mong muốn đem đến cho bạn đọc một chút gì đó mới mẻ trong các 
bài toán về ĐTTH, chẳng hạn như phương pháp Sai Phân, Sai phân 
từng phần, v.v... Bạn đọc sẽ tìm thấy trong chuyên đề này một số dạng 
bài toán quen thuộc được nhìn nhận và tiếp cận theo phong cách hoàn 
toàn mới, qua những ví dụ và bài tập điển hình. 


1 




11 


Chuyên đề là tập hợp các bài viết của các tác giả: Trần Quốc Nhật 
Hân (períectstrong) , Bùi Đức Lộc (supermember), Hoàng Xuân Thanh 
(hxthanh), Lê Kim Nhã (gogol23), Nguyễn Bảo Phúc (Dark Templar), 
Trần Trung Kiên (Ispectorgadget), Lưu Giang Nam (namheol996), 
Hoàng Minh Quân (batigoal), Nguyễn Hiền Trang (tranghieu95) ... 
cùng sự góp sức của nhiều thành viên tích cực khác trên Diễn đàn 
Toán học như thầy Châu Ngọc Hùng (hungchng), Lê Hữu Điền Khuê 
(Nesbit), Đinh Ngọc Thạch (T*genie*), HeilHittler, trungpbc, ... 

Chuyên đề gồm 6 chương. Chương 1 tóm tắt Tống quan về hệ số 
nhị thức. Phương pháp cân bằng hệ số của khai triển nhị thức 
quen thuộc sẽ được nghiên cứu ở chương 2. Tính tống bằng Sai 
Phân và Sai Phân Từng Phần chiếm vị trí ở chương 3. Chương 4 
viết về Hàm Sinh và những ứng dụng mạnh mẽ trong chứng minh 
ĐTTH. Chương 5 là Một số ứng dụng của nhị thức trong các bài 
toán Số Học. Khép lại chuyên đề là chương 6 Phương pháp đếm 
bằng hai cách. 

Những phương pháp và bài tập được giới thiệu trong chuyên đề này 
có thể chưa phải là hay nhất, chưa phải là tổng quát nhất. Nhưng hy 
vọng bạn đọc hãy tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo. Đó mới là tinh thần 
học toán mà chuyên đề muốn mang tới. 

Tài liệu này cũng thay cho lời chúc mừng năm mới của Diễn đàn 
Toán học gửi đến quý bạn đọc! 

Do thời gian chuẩn bị gấp rút, một số nội dung chưa được đầu tư một 
cách tỉ mỉ và không thể tránh khỏi sai sót, chúng tôi mong bạn đọc 
thông cảm. Mọi sự ủng hộ, đóng góp, phê bình của độc giả sẽ là nguồn 
động viên tinh thần to lớn cho ban biên tập cũng như các tác giả để 
những phiên bản cập nhật sau của chuyên đề được tốt hơn. Mọi trao 
đổi góp ý xin gửi về địa chỉ email : contact@diendantoanhoc.net. 

Trân trọng! 

Nhóm biên tập Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp. 


Á 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 




Muc luc 


Lời giói thiệu 

Chương 1 

1 Tống quan về 
hệ số nhị thức 

1.1 Một số khái niệm 1 

1.2 Các tính chất cơ bản 4 

Chương 2 

Phương pháp cân bằng 
hệ số chứng minh 
đang thức tô hợp 

2.1 Khai triển số thực 12 

2.2 ứng dụng số phức 22 

Chương 3 

Tính tổng, 
chứng minh DTTH 
bang phương pháp 
Sai phân từng phần 




3.1 Sai Phân (Diííerence) 42 







IV 


Mục lục 


3.2 Sai Phân Từng Phần 43 

3.3 Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 44 

3.4 Bài tập tự luyện 68 



Chương 4 

Sử dụng hàm sinh 

chứng minh đang thức tô hợp 


4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 


Thay lời mở đầu 72 
Những biến đổi đại số thường gặp vói 

Những dạng khai triển hàm sinh cần biết 75 
Những định lý cơ bản trong tính tông dùng 
hàm sinh 76 
Bài tập minh họa 81 



74 


Các bài toán không mẫu mực 108 
Bài tập tự luyện 121 


125 


Chương 5 

ứng dụng 
đang thức tô hợp 
vào Số học 


5.1 Định lý 125 

5.2 Một số hệ thức cơ bản 

5.3 Các bài toán 127 

5.4 Bài tập 148 


126 


151 


Chương 6 

Kỹ thuật đếm bằng hai cách chứng minh 
đang thức tô hợp 


6.1 Nguyên lí đếm bằng hai cách 152 

6.2 ứng dụng chứng minh đẳng thức tổ hợp 153 


Ấ 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 







Mục lục 


V 


6.3 ứng dụng phương pháp đếm giải các bài toán 
đồ thị 165 

6.4 ứng dụng đếm hai cách giải các bài toán rời 
rạc 167 

6.5 Bài tập 169 


171 


Tài liệu tham khảo 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 





Chương 


Tổng quan về 
hệ số nhị thức 


1.1 Một số khái niệm 1 

1.2 Các tính chất cơ bản 4 


Hoàng Xuân Thanh (hxthanh) 


Tóm tắt nội dung 

Đẳng thức tổ hợp (ĐTTH) được giới thiệu trong bài viết này được 
hiểu là các đẳng thức có chứa các hệ số nhị thức (binomial coefficient) 

. ĐTTH là một đề tài rất hay và khó, cùng với đó là rất nhiều 


n 

k. 


phương pháp tiếp cận khác nhau cho một bài toán. 

Trong phần này, tác giả sẽ hệ thống cho bạn đọc một số khái niệm và 
những công thức thường sử dụng. 

1.1 Một số khái niệm 

1.1.1 Hệ số nhị thức 

Định nghĩa 1.1 (Hệ số nhị thức) 

Hệ số nhị thức ký hiệu là hệ số của x k trong khai triển của nhị thức 


1 




1.1. Một số khái niệm 


n 

k 


(i+z)”=ẺG*y 

k =0 v J 

^ đọc la số tổ hợp n chập k (n choose k). 


A 


Lưu ý rằng, một số quốc gia Châu A trong đó có Việt Nam, thường ký 
hiệu tổ hợp n chập k là c^. 

Trong toàn bộ chuyên đề này chúng ta sử dụng ký hiệu quốc tế 


Tính chất 1.1 (Quy ước)- 

= 0 nếu k > n > 0 hoặc k < 0 < n. 

Định LÝ 1.1 (Công THỨC GIAI thừa)- 
Với mọi số nguyên khổng ảm n và k ta có 


n 


n\ 


k) k\(n — k)\ 
với n\ — 1.2...n trong đó quy ước 0! = 1. 


k 


□ 


( 1 . 1 ) 

□ 


1.1.2 Luỹ thừa giảm, lũy thừa tăng 

Định nghĩa 1.2 (Luỹ thừa giảm) 

Lũy thừa giảm n của X la 

X- = x(x — l)...(x — n + 1) 

__ y 


n nhẫn tử 


Quy ước X- = 1. 

Định nghĩa 1.3 (Luỹ thừa tăng) 

Lũy thừa tang n của X là 


{x)n = x[x + l)...(x + n - 1) 


n nhân tử 


A 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 









1.1. Một số khái niệm 


Quỵ ước (x)o = 1 


Tính chất 1.2- 


n 

k 


__ n- _ (n-k + l)k _ (-1 ) k (-n)k 
' k\ - kỉ - k\ 


A 


□ 


1.1.3 Khai triển nhị thức suy rộng với số mũ thực 

Định lý 1.2— Với mọi số thục X và s ta có 


(1 + xỴ = 


00 /~\ 

ê I 

k =0 v 7 


X 


cỉ c 2 Q k 

_ ừ o 9 o u 

= 1+ n x+ 2! x + '" + ũ x + ■■■ 


( 1 . 2 ) 


(1.3) 

□ 


Chứng minh. Đặt f(x) = (1 + x) s , áp dụng khai triển Maclaurin cho 
f(x), ta có lần lượt 


/( 0 ) 
/'( 0 ) 
/"( 0 ) 


( 1 + x ) S L =0 = sí 


= s(l + x) 
= s-(l+x) 


s —11 


I x=0 


= s- 


s—2 


x=0 


= s^ 


Do đó 


/ (fc) (0) = 




oo 

/(*) = V 


/ (fe) (0) 


oo L 

s- 


k =0 


fc! 


— • X' 


k =0 


ib! 


Vì lý do trên nên người ta mở rộng hệ số nhị thức cho “cơ số” thực s 
bất kỳ như sau: 

Định nghĩa 1.4 Với s G M và k G N 

's\ s- s(s — 1)... (5 — k + 1) 

kì = kĩ = 


k. 


kỉ 


xấc định như trên được gọi lầ hệ số nhị thức mở rộng. 


A 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 









4 


1.2. Các tính chất cơ bản 


1.2 Các tính chất cơ bản 


tính chất 1.3 (Tính chất đối xứng)- 

Với mọi số nguyên n , k thoả mãn 0 < k < n ta có 

n\ { n \ 

k) \n — k) □ 

Tính chất 1.4 (Công THỨC Pascal)- 

( n \ ( n \ /n +1\ 

w + u + v = U + 1 / □ 

Chứng minh. Chứng minh trực tiếp từ công thức giai thừa. ■ 

Từ công thức Pascal, người ta lập được bảng số sau, được gọi là Tam 

giác Pascal 



Tam giác Pascal cho phép ta tính dần được các hệ số nhị thức. Mỗi 
số trong tam giác Pascal được xác định bởi tổng của hai số hạng hàng 
trên gần nhất phía bên trái (theo hướng mũi tên) 


Tính chất 1.5 (TỔNG THEO cột)- 



□ 


Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 






1.2. Các tính chất cơ bản 


5 


Ví dụ 1.1. 


n 





2 

3 

4 

5 

6 
7 


1 

3 

6 

10 

15 


1 + 3 + 6 + 10 + 15 = 35 


A 


Chứng minh. 


n 


£ 

fc=0 





(Theo công thức Pascal) 


(Sai phân) 


Tính chất 1.6 (TỔNG THEO ĐƯỜNG CHÉO chính)- 



□ 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 









6 


1.2. Các tính chất cơ bản 


Ví dụ 1.2. 


n 







2 

3 

4 

5 

6 
7 


3 


6 


10 

15 

"35 


1 + 3 + 6 + 10 + 15 = 35 


A 


Chứng minh. 




(Đối xứng) 

(Tổng theo cột) 
(Đối xứng) 


Tính chất 1.7 (TỔNG THEO ĐƯỜNG CHÉO PHỤ (số FlBONACCl))- 



□ 


▲ 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 







1.2. Các tính chất cơ bản 


7 



l + 4 + 3 = 8 = F 6 
l + 5 + 6 + l = 13 = F 7 
1 + 6 + 10 + 4 = 21 = ^8 


A 


Chứng minh. 

Ta chứng minh đẳng thức trên bằng quy nạp theo n 


Với n = 1 và n = 2 dễ thấy các tổng là: 



1 = F\ và 



= 1 = ^2 


Giả sử đẳng thức đúng đến n — 1. 
Khi đó ta có: 


ẳ(V)=ẺC , ;i7 i ) + Ẻ( 

^4 (n — 2 — k\ ^-4 / 
fc=0 x 7 fc=0 v 

I T~1 / _• ? j 1 'Xj 


Vi — 1 — /p 
k 

n — 1 — k' 
k 


(Pascal) 


= Fn-2 + i^n-1 (giả thiết quy nạp) 

= -F n (Công thức truy hồi dãy Fibonacci) 


Tính chất 1.8 (Quy tắc “hút” (absorption))- 
Vái 0 < k < n, ta có: 

/n\ _ n ín — 1\ 

\k) = k\k-l) □ 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp A Diễn đàn Toán học 






8 


1.2. Các tính chất cơ bản 


Chứng minh. Chứng minh trực tiếp từ công thức giai thừa ■ 

Tính chất 1.9 (Công THỨC LÙI u cơ số”)- 
Vói 0 < k < n, ta có: 



n 

n — k 



□ 


Chứng minh. Chứng minh trực tiếp từ công thức giai thừa. 

Tính chất 1.10- Tập con của tập con 
Với 0 < k < m < n, ta có: 

/ n \ / m\ /n\ / n — k\ 

\mJ \ k J \kJ \m — kj 


□ 


Chứng minh. Chứng minh trực tiếp từ công thức giai thừa ■ 

Một đẳng thức cũng hay được dùng đến là đẳng thức Vandermonde 


Tính chất 1.11 (ĐẲNG THỨC Vandermonde (2 THỪA số))- 
Cho các số nguyên không ầm n, m, r. Ta có: 

( n \ ( m \ ( n + 

M&yb-V V T- ) □ 


Chứng minh. 

Dựa vào đẳng thức: (1 + x) n (l + x) m = (1 + x) n+m 
Khai triển ra ta có: 



Á 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 





1.2. Các tính chất cơ bản 


9 


So sánh hệ số của x r ở hai vế ta có: 


£.00 


j-\-k=r 




n + ra 
r 

'n + ra' 
r 


Chứng minh tương tự ta có đẳng thức mở rộng sau: 

Tính chất 1.12 (ĐẲNG THỨC Vandermonde (mở rộng))- 
Cho các số nguyền không ẵm ni,..., n r , k = ki + /C 2 + ... + K. Ta có: 


k\ +Ấu2 + . • ^ 


ni\/n 2 

m)W 


n r 
k T 


ni + n 2 H-1 -n r 

k 


□ 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 





Chương 


2 


Phương pháp cân bằng 
hệ số chứng minh 
đẳng thức tổ hỢp 

2.1 Khai triển số thực 12 

2.2 ứng dụng số phức 22 


Trần Trung Kiên (Ispectorgadget) 
Trần Quốc Nhật Hân (períectstrong) 
Hoàng Xuân Thanh (hxthanh) 
Lê Kim Nhã (gogol23) 


Tóm tắt nội dung 

Phương pháp cân bằng hệ số là một trong những phương pháp khá 
hay và mạnh trong các bài toán tính tổng có chứa hệ số nhị thức. Cơ 
sở của phương pháp là việc đồng nhất hai đa thức bằng nhau (có thể 
là chuỗi luỹ thừa). 

Từ một hằng đẳng thức, ta khai triển thành đa thức theo 2 cách khác 
nhau, thì hai đa thức thu được vẫn phải là như nhau. Từ đó ta suy ra 
được hệ số của số hạng bậc nào đó trong 2 khai triển là bằng nhau, là 
điều cần chứng minh hoặc yêu cầu tính của đề bài. 


11 




12 


2.1. Khai triển số thực 


2.1 Khai triển số thực 

Ví dụ 2.1. Chứng minh đẳng thức 

Lời giải. 

Xét đẳng thức 

(l-x 2 ) 2n = {l-x) 2n (l + x) 2n 
Khai triển vế Trái của (2.1), ta có: 


A 


( 2 . 1 ) 


(1-x 2 ) 2 ” = Ễ( 2 ")(-1)V‘ 

k=0 ' 7 


Hệ số của x 2n trong khai triển trên tương ứng với số hạng k = n là 



Khai triển vế Phải của (2.1), ta được: 



Như vậy, hệ số của x 2n trong khai triển trên tương ứng với các số hạng 
thoả k + j = 2n là 


(T) - ( 2 „ 2 : *) - g(-')‘( 2 ;) 


Từ đó suy ra đẳng thức cần chứng minh. 


Á 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 




2.1. Khai triển số thực 


13 


Ví dụ 2.2. 

a) Chứng minh đắng thức: 

n 

Sn = Y J (-l) k 

k=0 




b) Tính ổ 2 m (m G N) 

Lời giải. 

Ta có đẳng thức: (1 — x 2 ) n (l + x) 2n = (1 — x) n (l + x) 3n . 
Khai triển ra ta được: 


A 





n 2 n 


ED-1)‘ 

k=0 j=0 



n 2 n 


ED-»‘ 

/c=0 j—0 



x i+j 


Tìm hệ số của x 2n trong cả hai khai triển trên ta có: 



Đẳng thức a ) được chứng minh. Ta tiếp tục chứng minh đẳng thức b ). 
Ta có: 



n!(3n)!(—l) fc 

k\{n — k)\(n + k)\(2n — k)ỉ 

n!(3n)! A (2n)!(2n)!(-l)* 

(2n)!(2n)! Ả;!(2n — /c)!(n + fc)!(n — k)! 

k=0 

n!(3n)! Y" 1 ) k f 2n )í 2n ) 
(2n)!(2n)! ^ V k / V™ - 


▲ 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 








14 


2.1. Khai triển số thực 


=> S2m = 

Xét đẳng thức: 


(2m)!(6m)! fc /4ra\/4ra\ 

(4m)!(4m)! fc+ ^ 2m V / V 3 ) 




(l-x 2 ) 4m = (l-x) 4m (l+x) 4m 

f>i)‘( 4 rV‘ _ (T) x ‘ +J 

/c=0 v 7 k=0 j=0 v / \ J / 


Cân bằng hệ số x 2m ở đẳng thức trên ta có: 


(-1 r 


'4 rrì 


ra 


£:J-I>fr)(?) 


k-\-j=2m 


Từ đó suy ra: 


$2m — 


(2m)!(6m)! (—l) m (4ra)! (—l) m (2ra)!(6ra)! 


(4m)! (4ra)! m! (3m)! 


m!(3m)!(4m)! 


Ví dụ 2.3. Tỉm hệ số X 10 trong khai triển 

p(x) = (1 + X + X 2 + X 3 ) 15 

Lời giải (1). - Dùng hệ số nhị thức mở rộng 

(1 — X 4 ) 15 


P(x) = 


(1 — x) 15 
= (l-x)- 15 (l-x 4 ) 15 


S("“) ( - i)V ẵơ) ( - i) 

(_i)jỴ 14 + ^ ^ 15 


— u^x 4 - 7 


0<j<15 

Aĩ>0 


V 


A 


Ta cần tìm hệ số X 10 , nghĩa là phải tìm tất cả nghiệm nguyên không 
âm của k + 4 j = 10. 


Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 









2.1. Khai triển số thực 


15 


Suy ra ụ, k) e {(0,10); (1,6); (2,2)} 

Hệ số cần tìm có tất cả 3 số hạng tương ứng với (j, k ) như trên là: 

Lời giải (2). - Khai triển trực tiếp 

Một cách tổng quát: 

P(x) = (l + x + x 2 + x 3 ) n = (1 + x) n (l + x 2 ) n 



Hệ số của x m trong khai triển trên sẽ tương ứng với các số hạng thoả 
k + 2j = m hay k = m — 2j. Nghĩa là: 

(0(i + . + ^ + ^* = EG“)( ra !«) 


Ký hiệu: (x m ) f(x) nghĩa là hệ số của X 171 trong khai triển f(x) 
Với n = 15 và m = 10, ta có: 



= 1392 456 ■ 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 




16 


2.1. Khai triển số thực 


Nhận xét. 

Bằng việc khai triển đẳng thức trên theo 2 cách khác nhau, ta thu được 
đẳng thức sau: 


E (-!)'(" + r')(”)=E(i)( m _” 2t ) 

k+4j=m v / \J / /,>0 V / \ / 

kje N 


Ví dụ 2.4. Với các số tự nhiên m,n thoả m < n. Chứng minh rằng: 


E(:)crM(:)(I) 





A 


Lời giải. 

Ta tìm hệ số x n trong các khai triển: 


(-l) m [l-2(l+a?)] m (l+®) n = (l + 2x) m (l+x) n = [x+(l+x)} m (l+x) n 

( 2 . 2 ) 


Ta có: 



Hệ số của x n bao gồm tổng các số hạng thoả: k+j = n hay j = n — k. 
Đó là: 



Á 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 




2.1. Khai triển số thực 


17 


Ta có tiếp: 

[x + (1 + x)} m (l +x) n = Ỳ J (jx m4 (l + x) fe+n 

fc=o ' ' 



Hệ số của x n bao gồm tổng các số hạng thoả: m — k + j = n hay 
j = n + k — m. Đó là: 



Tiếp theo: 

(— l) m [l — 2(1 + x)] m {\ + x) n = (-l) m V (™) {-2) k (1 + x) k+n 

k =0 ^ ' 



Như vậy hệ số của x n tương ứng với j = n. Đó là: 



Từ (2.2), (2.3), (2.4), (2.5) ta thu được các đẳng thức cần chứng minh.B 


Ví dụ 2.5. Chứng minh đẳng thức: 

ỹ' ịn-k ( ịn \Í2n + 2k\ = f 8 n\ 
^ \2n + 2k) \ k ) \2nj 


A 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 




18 


2.1. Khai triển số thực 


Lời giải. 

Biểu thức của vế phải cho ta thấy đó là hệ số của số hạng thứ 2n + 1 
trong khai triển của nhị thức với bậc 8 n. 

Ta có: 

Như vậy số hạng thứ 2n + 1 (tương ứng với k = 2 n) là ^ 2 ^ x Qn y 2n 

Để cho đơn giản, ta cho y = x~ x tức là ^ 2 ^ = { x ^ n ) ( x + x ~ l Ỷ n 

Ký hiệu ( x n ) f(x) ở đây nghĩa là Hệ số của x n trong khai triển f(x) 
Ta có: 


(X) =( - xin ' > += ^+ x2 + 2 ) 

=(° in )ỀX) {x2+x - 2)in -* 2t 


4 n 


4 n 4n—k / A \ / 

<**•>! E C; 

k= 0 j =0 x 7 v 
4 n 4n—k / . \ / 

<**•>£§ ; 

k =0 j =0 x 7 v 


4n\ /4n — k' 
3 


k ^s>n-2k-2j x ~2j 


2 X 


4n\ /4 n — k' 
3 


k Sn—4j—2k 


2 X 


Như vậy các số hạng chứa x 4n tương ứng với /c, j thoả 8n — 4j — 2k = 4n 

hay k = 2n — 2j, khi đó 0 < 2n — 2j < 2n => 0 < j < n 

Thay giá trị k = 2n — 2j và giới hạn của j vào biểu thức trên ta được: 


/8n\ = 2 2n-2 j 

V 2n / j= 0 


' 4 n N 
,2n - 2j 


2 n + 2j 


)=£/*-*( 
7 k =0 ' 


4n N 
2n + 2k. 


'2n + 2k 
k 


> 


Nhận xét. Cái hay của phương pháp này đó là: Bằng cách khai triển 
theo những cách khác nhau, ta có thể mở rộng được nhiều đẳng thức 
khác nhau từ bài toán ban đầu! Ví dụ: Từ đẳng thức: 



= (z 4n )(x + z- 1 ) 8n 


Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 




2.1. Khai triển số thực 


19 


Ta khai triển như sau: 

(x + X- 1 ) 8 " = (2 + X 2 + X- 2 ) 4 " = £ ( 4n ) 2 4rỉ_fc (x 2 + x- 2 ) fc 

fc=o ' ' 



Từ đó: 2 k — 4j = 4n hay 0 < k = 2n — 2j < 2n => 0 < j < n 
Do đó hệ số x An của khai triển trên sẽ là: 



Từ đó ta có thêm đẳng thức: 

( 8n \=V í 4n V 2n “ 2k \ ị n + k 

w ị^ ữ \2n + 2k)\ k ) 


Bây giờ mà đảo chiều của tổng vế Phải (thay k bởi n — fc), ta có tiếp: 



Kết hợp với đề bài thì ta có đẳng thức 



Lưu ý rằng 
Như vậy: 



2 k 
-k 


) Tl 

chỉ ^ 0 khi 2 k > n — k hay k > ^ 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 




20 


2.1. Khai triển số thực 


Ví dụ 2.6. Với các số nguyên n, m thoả 0 < m < n. 
Chứng minh đẳng thức: 



Lời giải. 

Quan sát vế phải của đẳng thức cần chứng minh ta thấy rằng: 

( n ^ 2 n ~ m = (x m ) (2 + x) n 
\mj 

Ắ ^ / 2n — 2/c\ 

Mặt khác quan sát thây vê phải của đăng thức có nhị thức , 

\n + m J 

điều này chứng tỏ biểu thức đó là hệ số bậc (n + m) của một khai triển 
bậc cao hơn n 

Do đó ta sẽ nhân thêm x n vào khai triển trên 

(; x m ) (2 + x) n = (x n+m ) (2x + x 2 r = {x n+m ) [(x + l) 2 - l] n 

= (x n+m ) hf\ (.X + l)2(rx-fc)(_l)fc 

k =0 ^ ' 

(ĩ) í 2 " 

k =0 j =0 v 7 v J ' 


Suy ra j = n + m và do đó ta có: 



Để ý rằng với k > ——-— thì 2n — 2k < n + mvà khi đó 

2 

Từ đó ta có đẳng thức cần chứng minh 


Í2n — 2k 
\ n + m 


= 0 


Á 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 





2.1. Khai triển số thực 


21 


Bài tập 

BÀI 1. Cho các số tự nhiên ra, n thoả mãn m <2n 
Chứng minh đẳng thức 

Y' ( 2n \ ( 2n - 2k \ ịk = ( 4ĩl \ 

\2k )\m — k ) \2m) 


BÀI 2. Cho các số tự nhiên ra, n thoả mãn 2ra + 1 < 3n 
Chứng minh đẳng thức 

Ví-iì fe CV n+2m-4 ^ = V ( n \( n 
èí \ k )\ n ~ l ) í“ố wv 2 ^ +1 -2/c 

BÀI 3. Chứng minh đẳng thức 



BÀI 4. Chứng minh đẳng thức 



BÀI 5. Chứng minh đẳng thức 



Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 




22 


2.2. ứng dụng số phức 


2.2 ứng dụng số phức 

Việc tính tổng hoặc chứng minh đẳng thức chứa các hệ số nhị thức, đôi 
khi ta cũng cần dùng đến công cụ số phức. Vậy khi nào ta cần dùng 
đến số phức? 


n n 

Đó là những tổng có dạng f(m,pk) hoặc ) k -f(rn,pk) với 

k =0 k =0 


p > 1 


Y nghĩa của những tổng dạng trên đó là “khoảng cách” giữa hai số hạng 
hên tiếp là một bội của biến chạy k. 


Ví dụ: 



v.v... 


Tại sao ta cần dùng số phức? Ta cần đến tính chất gì của số phức? Để 
trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số vấn đề sau: 


Ta có i 2 = —1; i 2n = (—l) n ; .... Xét phương trình 

x n - 1 = 0 (2.6) 

Phương trình (2.6) có nghiệm X = ả/ĩ. Những nghiệm này (cả nghiệm 
phức) bao gồm n giá trị {l;e;e 2 ; ...;£ n_1 } trong đó: 

/2tt\ , . : /2tt\ 

£ = cos — + ĩ sin — 

\n J \n J 

Mặt khác: x n — 1 = (x — l)(x n ~ 1 + x n ~ 2 + ... + X + 1) 


Như vậy ngoại trừ nghiệm X = 1 thì n — 1 nghiệm phức còn lại đều 
thoả mãn phương trình: 

x n ~ ỉ +x n ~ 2 + ... + X + 1 = 0 (2.7) 


Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 




2.2. ứng dụng số phức 


23 


Thay lần lượt các giá trị nghiệm vào (2.7), ta được: 

e n-l +e n-2 + mmm+e + 1 = 0 
£ 2(n-l) _|_ £ 2(n-2) _|_ _ + £ 2 _|_ ị _ Q 

Một cách tổng quát ta có 

Định LÝ 2.1 (Định lý RUF - Root OF ƯNITY Filter)- 



nếu n I k 
nếu n\k 


□ 


Hiểu một cách đơn giản là: Trung bình cộng với luỹ thừa bậc k của n 
giá trị căn phức bậc n của 1 bằng 1 nếu k là bội của n, ngược lại giá 
trị này bằng 0. 

Ngoài ra một tính chất rất cơ bản đó là: 



Re(zi) = Re(^ 2 ) 
Im(^i) = Im ( 22 ) 


Để tìm hiệu cách sử dụng các tính chất trên như thế nào, ta hãy xét 
một số ví dụ sau: 

Ví dụ 2.7. Tính tổng 



A 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 




24 


2.2. ứng dụng số phức 


Lời giải. 

Xét khai triển (1 + i) 2n , ta có: 



■k 



ị2k-i 



Như vậy ta dễ dàng nhận ra được: 

=Re t( i+í > 2 "] 

k =0 ' 7 

Và nhân tiện ta cũng có luôn: 

k =1 x 7 


Mặt khác: 


(1 + i) 2n = 



( 7Ĩ . 7T\ 

cos — + i sin — 

V 4 4/ 



= 2 n 



• • n7r \ 
+ % sin — J 


Từ đó suy ra: 


và: 



Nhận xét. Liệu bài toán này có phải bắt buộc phải dùng công cụ số 
phức? Các bạn thử tìm cách khác xem nhé! 


Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 










2.2. ứng dụng số phức 


25 


Ví dụ 2.8. Tính tổng 



A 


Lời giải. 

Nhìn vào đề bài, gợi ý cho ta liên hệ ngay đến khai triển (1 + z) 12n ? 
Nhưng liệu có ra được kết quả cuối cùng không? Ta hãy tính thử xem! 


(l + i) 12n 



i k 


Các số hạng của ta “cách đều” một khoảng bội của 4, như vậy một 
cách tự nhiên ta sẽ tách khai triển trên thành 4 tổng theo phân đoạn 
module 4 (theo k mod 4) 




ịAk+l 



/ 12n\ , ( 12 n \ 

^r^\ ịk ) +l ị^ v 4fc + 1 ) 

k =0 v 7 k =0 v 7 

y, 1 / 12n \ . y. 1 / 12 n \ 

2-* \4k + 2j 1 2-* [ịk + sì 

k =0 v 7 k =0 v 7 

Đến đây, ta gặp một “vướng mắc nhỏ”, đó là: 


Re (1 + i) 


12 n 


y, /12 n\ 3 Ự ( 12 n \ 

4 k ) ~ A \4k + 2j 

k=0 x 7 k =0 v 7 


( 2 . 8 ) 


Như vậy là so với tổng cần tính giá trị của ta “thừa ra” một tổng ... 
tương tự. 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 






26 


2.2. ứng dụng số phức 


Không vấn đề gì, trở lại với số thực ta xét khai triển: 


(l+x) 12n = 


ger y 


x 4k+1 


3n—l / 

+ g 

/c=0 x 


12n 
4/c + 2, 


IX 


4/C+2 


3n—1 ✓ 

+ g 

Ảĩ=0 v 


12 n 
ẩk + 3, 


IX 


4fc+3 


Và 


(l-z) 12 ” = 


g (?) 

ví 12n ìx 4k -v7. 12n ì 

£-< V 4fe / 2L, Uk + 17 

fc=o v 7 fc=o v 7 

+ £ 4? 2 >“ +2 -| 

fc=0 x 7 k =0 x 


(-l) fc x fc 

3n—1 

IX 4fe - 


12n 
4 Ả: + 3, 


IX 


4/C+3 


Cộng 2 đẳng thức trên theo từng vế ta được: 


(1 + x) 12n + (1 - x) lZn = 


12 n 


2 g(?>^E( 4 ? 2 ) 


X 


4/c+2 


Cho X = 1, thì ta được: 


2l2n 


Ì2, /12„\ 

*£(«)+*£( 

k =0 v 7 fc=0 v 


12 n 
4/c + 2, 


hay 


>12n—1 


i /12n\ , ^ ( 

E ( 2) + 2 ( 

fc=0 v 7 k =0 v 


12n 
4/c + 2, 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 




2.2. ứng dụng số phức 


27 


Cộng vế theo vế với (2.8), ta sẽ có: 


2 12n-l + Re ^ + ,j)12nj = 2 ( 12 ”) = 25 

fc=0 ' 7 


Việc còn lại ta chỉ phải tìm Re (1 + i) 
Ta có: 


12 n 


(1 + i) 12n = a/2 ^cos ^ + i sin ^ 

_ C)6n 


7T \ 1 77. 


= 2 bn (cos(3n7ĩ) + zsin(3n7ĩ)) 

= (—l) n 2 6n 


Từ đó ta có: 


s= Ễ («) 


= 2 12n_2 + (-l) n 2 


no6n—1 


Nhận xét. Ngoài ra ta còn thu được đẳng thức: 


Im (1 + i) 


12 n 


y . 1 / 12n \ _ y . 1 / 12 n \ 
N V4A: + l) - N \4fc + 3/ 

k =0 v 7 k =0 v 7 


= 0 


hay 


y, 1 / 12n \ _ / 12n \ 

N \ẩk+i) - N U/ỉ+3 J 

k =0 v 7 fc=0 v 7 


(2.9) 


Thêm một câu hỏi cho các bạn: Tổng (2.9) bằng bao nhiêu? 
Ví dụ 2.9. Cho n G N. Chứng minh rằng 



Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 
















28 


2.2. ứng dụng số phức 


Lời giải (1). 

Ta có: 



Lại có: 


. /— / Ĩ17T n7T\ ĨỈ7T /— . n7ĩ 

(1 + i) = V 2 n (cos -7- + sin -7- ) = V 2 n cos - 7 - + V 2 n sin - 7 - 

v 7 V 4 4 / 4 4 

Do đó: 



Cộng 2 đẳng thức trên, ta có đẳng thức cần chứng minh. ■ 

Lời giải (2). 

Xét số phức z = 1 + i. Khi đó 



Mà \z n \ = \z\ n = ịy/Ỷj . Từ đó ta có được đpcm. 


Ví dụ 2.10. Tính tổng 

»-»*■( 0 ) +32 "iT) + 3-(t) + (::) 


A 


Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


























2.2. ứng dụng số phức 


29 


Lời giải. 

Xét các khai triển 


(Vã + x) 2n = (Vs) 2n ~ k x k 

k =0 ' ' 

(V3 - x) 2n = ( 2 r) (V3) 2n_fc (-1)' k x k 

k =0 ' ' 


Vậy 


T = T M + 3"-V + r~ 2 x 4 + ... + +x 


2 n 


'2n N 

2n, 


1 - 
2 - 


(>/3 + z) 2n + (\/3 - x) 


2n 


Chọn X = ỉ thì 


(Vã + i) 2n = 2 2 ” fcos ỉ + i sin 5) 2 " = 2 2 ” fcos ^ + i sin 

V 6 6/ V 3 3 / 

^2n _ o2n|" cos z sin ^ _7Ĩ ^ - <-» 2n ( n7r 


(\/3 — i) 2n = 2 


6 


6 


0 zn , _ n7T mT\ 

= 2 ( cos — i sin 

3 


3 / 


Suy rai = 2 2n cos 


777r 


Với n = 2777, chọn X = 1 thì 


A' = 3 


-(?)+» 


2m-l / 4m \ + 3 3m-2 f 4 ™\ + 


= 2 


2m—1 


A = 3 


2 m 


V 2 / V 4 , 

[(2 + Vã) 2m + (2 - Vã) 2m ] 

' 4 ™\ _ 3 2m-l ^ + 3 2 TO _2 /4m\ + 


/ 4777 \ /4m N 
V 4777 — 2 / ^ V 4m, 


+ 


"4m N 

4771 , 


= 2 4m cos 


27777T 


Do đó 

B = 2 2m_2 [(2 + Vã) 2m + (2 - Vã) 2 " 1 ] + 4 4m_1 cos ^ _ 

z o 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 













30 


2.2. ứng dụng số phức 


Ví dụ 2.11. Chứng minh 


ô) + (») + («) + (».' + 

ĩH:M"M;ồ) + 


= ; 2 ™ + 2 cos 


1 

3 

1 

3 

1 

3 


7rn 


= ; 2 n + 2 cos 


n — 2 


-7T 


= ^ 2 " + 2 cos 


n — 4 


-7T 


Lời giải. 

Ta có: 


1 + cos íp + i sin (p = 2 cos 7- 1 cos 7- + i sin 7- 1 

Lu \ Lu Lu / 


2tt . . . 2tt k 

Đặt 6 = cos — + 2 sin —-, ta có 6 — 1 = 3ra và 

0 0 




1 + £ k + e 2fc = h_£_ = 0 


1—6 


k 


với mọi k không là bội của 3. 
Xét các khai triển 


n 


n 


0 / +e ll 1 + "' +e 


n 


n 


oy + ^U l+ - + e 


2 n 

( 1 + 6 )" 

(l+6) 2n 

Ta có: 

(l + < 0 "= ( 

(l + e 2 )"= ( 

on_ n 77 / „ 71-71 , . W7T\ 

= 2 cos — cos —- — 2 sin —- 
3 V 3 3 ) 


n 


n 


< 1+1 >”=<; + ĩj+~+L-ij + v» 


71—1 


2n—2 


n 

n — 1 
n 

n — 1 


+ 6 


n 


+ 6 


n 

2n 


n 



27T 

2 tt n 

n 

77 / 

+ cos 

T 

+ 2 sin — 

/ 

Ị = 2 " cos” 

3< 


An 

47T N 

n 

2 tt 

+ cos 

—— 

+ 2 sin —- 

Ị = 2 n cos n 

— 


3 

3 , 

/ 

3 


A 


2n7T . . 2n7T 
cos —--1- 2 sin —— 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 










2.2. ứng dụng số phức 


31 


Gọi vế trái các đẳng thức cần chứng minh lần lượt là Si, í> 2 , S 3 thì 


3S 1 = (1 + l) n + (1 + e) n + (1 + e 2 ) n = 2 n + 2.2 n cos n ^ cos 


7 r 717T 


Hay 


'n\ / n\ (n\ 1 ( nrì . rz7T \ 

ô + 3 + 9 + "=ẳ( 2 +2 “ 


ỉ m \ 


2 \n 


35i = (1 + 1)” + £ (1 + e) n + e(l + e z ) 


Ĩ17T . . Ĩ17T \ 


2nn 


= 2 n + £■ Ị cos -p- + z sin j + £ ( cos —+ i sin 
z Ổ / \ Ố 


27TĨĨ 


Suy ra 


ĩ m :h rb 


= ỉ( 2 ” +2cos V’ r 


^ 2 / 717T , . . n7T\ _ ( 2nn t . . 

= 2 e cos —- + z sin —- ) + £ Ị cos —--h z sin 

Vo 0 / \ 0 


2mr 


Suy ra 


K + : + ,> 


=ỉ( 2 " +2cos V’ r 


Nhận xét. Điểm mấu chốt của lời giải là sử dụng tính chất căn bậc 3 
của đơn vị và công thức Moivre. Chúng ta xét thêm một ví dụ nữa để 
làm rõ hơn nữa cách giải dạng toán này (Hoàn toàn tương tự cho lời 
giải bài toán tổng quát). 

Ví dụ 2.12. Tính tống 



Lời giải. 

Khoảng cách của hai chỉ số trên liên tiếp là 6 nên xét số phức 

2n . 2 tt 7T . 7T 

e = cos — + i sin — = cos — + i sin — 

6 6 3 3 

Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp A Diễn đàn Toán học 










32 


2.2. ứng dụng số phức 


Ta thấy e k = 1 khi và chỉ khi Ả; là bội của 6, và với mọi k không chia 
hết cho 6 thì 

1 + £ k + £ 2k + £ 3k + £ 4k + £ 5k = -—+- = 0 


1 — e k 


Ta có: 


(1 + l) n + (1 + e) n + (1 + £ 2 Ỵ + (1 + e ổ Ỵ + (1 + e 4 ) n + (1 + £ b ) n = 6 5 

7T 'ị i o /? s? _ _ 

Rõ ràng 5 = cos — — i sin £ ó = — 1 và £° = 1 = £.£ nên £°~ p = £P 

3 3 

Do đó: 

(1 + £ 5 ) n = (1 + £) n , (1 + £ 4 ) n = (1 + £ 2 ) n 


A\n 


1 + 5 

= Vã(, 

1 + 5 

= Vs(, 

l + e 2 

7T 

- cos- 

1+ẽ 2 

7T 

cos- 


3 

7Ĩ 

i sin — 

3 

Suy ra 

65 = 2 n + (1 + £) n + (1 + Ẽ) n + (1 + £ 2 ) n + (1 + ẽ 2 ) n 

nn , , / 7 T Xn / Ĩ17T . . 7i7ĩ\ t . r- xrì ( Ĩ17T . . rar\ 

= 2 + (v3) Ị^cos + i sin J + (V3) Ị^cos + i sin J 

„ . „ 77/7T 77/7T 

= 2 n + 2(v3) cos -^ + 2cos 

6 3 


Vậy ta có: 


s = ^ 2 n 1 + (y/3) n cos ^ + cos 

3 L 0 3 J 


nn 


Ví dụ 2.13. Tính tổng 


T 2 = lf 8 , n> Ị-3f^ > Ị+...-(8n-l)f 0 _ 8n i 
VI/ V 3 / v \8n — 1 


A 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 















2.2. ứng dụng số phức 


33 


Lời giải. 

Trước tiên ta phải dùng đạo hàm để có được hệ số đứng trước tổ hợp. 
Xét đa thức 


/(*) = ( l + x) 8n = 



=> f(x) = 8n(l + x) 8n 1 = k x k 1 

k =0 ' ' 

8r \ / n \ 

Lại nhân với X ta đươc g(x) = 8nx(l + x) 8n ~ l = Nhận 

k =0 ' ' 

thấy T 2 chính là phần ảo của 

g(i) = 8m(l + i) 8n_1 = 4n.l6 n + 4n.l6 n i 
Do đó T 2 = 4n.l6 n 

Tương tự ta dùng đạo hàm 2 lần đe tính tổng 



=> 








{l+x) 8n 
8n(l + x) 8n_1 


8nx{l + xf n ~ l 


8n(l + x) 8n 2 (l + 8nx) 
8nx{l + x) Sn ~ 2 (l + 8 nx) 



Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 




34 


2.2. ứng dụng số phức 


Tổng cần tìm chính là phần thực của 


f(i) = 8n/(l + i) 8n-2 (l + 8 ni) = 16 n_1 + 128ra*.16 n ~*i 


n— 1 


,2 iíỉn-2. 


Ví dụ 2.14 (T7/248-THTT). 

Chứng minh đắng thức sau với n là số nguyên dương: 


- 2 - 

E (-«*(») + £ <-!>*( 

0<2k<n v 7 J |_0<2/c+l<n v 


n 2 


n 

2k + 1. 


= 2 


n 


A 


Lời giải. 

Xét số phức 2 = 1 + i, sử dụng khai triển nhị thức Newton ta có 


2 ” = (l + í)” = p:‘(") 

k == 0 


0<2/c<n x 7 0<2/c+l<n v 


n 

2k + 1. 


Lấy module hai vế 


u n | = 


\ ■ 


E (-»‘(«)1 + [e (-«‘ U B +1 ) 

0<2k<n v 7 J |_0<2fc<n v 7 


n 2 


Mặt khác: 


z n = 


( 7Ĩ . 7T 

V 2 cos — + z sin — 
V 4 4 


n 


r-n ( U7T 717T 

= V2 í cos ——h isin 


4 


4 


Từ đó ta có \z n \2 = 2 n , là điều phải chứng minh 
Chú ý: Nếu số phức z = cos ip + i sin (p thì: 

2 n = (cos (p + i sin (/?) n = cos mp + i sin mp 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


















2.2. ứng dụng số phức 


35 


(cos tp + i sin (p) n = (-l) fc h”Y 

0<2fc<n ' 7 

+i. £ (-1)‘( 

0<2k+l<n ' 


Do đó lấy module hai vế ta có: 


cos n 2k cp sin 2fc (p 


n 


cos 


n—2k —1 2k-\-l 


<p sin + <p 


E (-«*(»)■ 

0<2fc<n v 7 


-1 2 


cos 71 2k ip sin 2k (p 


+ 


E (->>‘( 2 ;+i> 

0<2k<n v 7 


n 2 


cos 


n—2/c—1 2fc+l 


(p sìn^ip 


= 1 


Xét (p 
Xét </? 


7Ĩ X 9 ^ ^ 

— ta có kêt qua bai toan trên. 
4 

7r 7Ĩ 1 . 7T V3 

— thì cos — = —, sin — = —— 

3 3 2 * 3 2 


nên ta có đẳng thức: 


EJ- 3 >‘(;)1 +3 

0<2 k<n x 7 


- 2 

E H»v + i) =‘" 

0<2/c+l<n v 7 


Ví dụ 2.15. Chứng minh rằng 


LfJ 


!(;)«**=Ề(;)(ĩ 


x\n-2k nx 

2 cos — ) cos —, X G [0; 7ĩj 


A 


Lời giải. 

Đặt 


= è (í 2 


cos 


\ / n \2 

kx, B n = ^ ) sin&x 

fc=o ' 7 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 













36 


2.2. ứng dụng số phức 


Ta có: 


n / \ 2 n / \ 2 

A n + M (cos kx + z sin kx ) = Ỉ A (cos X + i sin x) fc 

k= 0 ' 7 /c=0 ' 7 

Xét hệ số y n từ hằng đẳng thức (1 + y) n (1 + zy) n = [1 + (1 + z)y + zy 2 ] n 
ta có 

E (I).(I)^ 


/c+z=n 

0<k,l<n 


k+l-\-s=n 
0 <fc,z,s<n 


Hay viết lại dưới dạng 


£(;)’«*=!(;)(?) 


(z + 1 ) n ~ 2k z k 


Xét 2 : = cos X + i sin X thì 

, . . _ X ( X . x\ r 1 

1 + 2 : = 1 + cos X + 2 sin X = 2 cos — ( cos — + i sin — ) nên với X G [0; 7ĩJ 

A \ Ai A / 

ta có 

n / \ 2 

A n + z5 n = í ^ j (cos X T i sin x) k 

k =0 ' 7 
n / \ 2 


Ế (*) 




I! (;) (?) 

LfJ , X /nIA 


(z + l) n ~ 2k z k 


ỵ i i n .)( 2k ) Í2cos?'”~ 2 ‘ 


fc =0 


2k \ k 


cos 


x(n — 2k) 


. . x(n — 2fc) 
+z sin 


2 

l( 2 ;H?)( 2 -ir( 


(cos kx + i sin kx) 


x \n- 2 k / nx . . nx 

cos — cos —— + i sin 

2/ V 2 2 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 










2.2. ứng dụng số phức 


37 


Vì thế 


LtJ 

A n = J2 

k=0 


LtJ 

Bn = Ỹ 

k=0 



/ x\ n ~ 2k nx 

l 2cOS Ì) C0S 2 


/ £\n-2/c . nx 

(, 2cOS Ì) shl 2 


Vậy ta có đpcm. 


Nhận xét. Theo kết quả trên thì 



Nếu X = 0 thì 



Nếu X = 7T thì 


£(-D‘ 

/c=0 




n = 2 m + 1 


n = 2 m 


m G N 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 





38 


2.2. ứng dụng số phức 


Bài tập 

BÀI 1. Cho n, k là hai số nguyên dương với n > 2k + 1, chứng minh 
rằng: 


a) 

b) 

c) 


ỵU n + J-M 1+t t( 

gU)-a [ 1 + 2 ẳ( 


mu \ 
cos —-- cos 


2k + 1 


mu \ mnn 

cos —-- cos 


2k + 1 


(Tổng quát) 

E(,; r yĩ|( 


m7T\ n (n — 2j)m7T 
cos —— cos — 


/c 


k 


mrm 
2k + 1 


BÀI 2. Cho các dãy số a n , ò n , c n được xác định theo công thức: 



Chứng minh rằng: 

a) «n + + c n - 3a n ò n c n = 2 n 

b) ữ n T T c n ữ n ò n b n c n CL n c n — 1 


BÀI 3. Cho số nguyên dương n và các số thực X, y. Chứng minh rằng: 

cos[(n - jfe)® + ky} = 2" cos" cos n(a + 

. r/ 7N . , n n...n x ~y.- n(x + y) 

sin[(n — /c)x + /cy] = 2 cos sin-—-- 


Á 



Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 




















2.2. ứng dụng số phức 


39 


BẦI 4. Cho khai triển (x 2 + 3x + l) 10 = a 0 + + a 2 x 2 + ... + a 2 0 ^ 20 - 

Tính tổng 

a) Ti = ŨQ ữ 4 CLg ữ 2 Q 

b) T 2 = ữi + ữ5 + ữ9 + ... + CLiY 


Ấ 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 





Chương 


3 


I Tính tổng, 
chứng minh 
bằng phương pháp 
Sai phân từng phần 

3.1 Sai Phân (Difference) 42 

3.2 Sai Phân Từng Phần 43 

3.3 Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 44 

3.4 Bài tập tự luyện 68 

Nguyễn Bảo Phúc (dark templar) 
Trần Quốc Nhật Hân (períectstrong) 
Hoàng Xuân Thanh (hxthanh) 

Tóm tắt nội dung 

Sai Phân Từng Phần (tên gọi do tác giả tự đặt) còn được biết đến 
với cái tên Summation by Parts. Đây là một phương pháp tính tổng có 
cấu trúc gần giống với phương pháp Tích Phân Từng Phần (Integration 
by Parts). Sai phân từng phần (SPTP) là một trong những công cụ sơ 
cấp khá hiệu quả trong các bài toán tính tổng hữu hạn. Trong khuôn 
khổ bài viết này, tác giả muốn giới thiệu đến bạn đọc một trong những 
ứng dụng của SPTP đó là: 

Sử dụng phương pháp SPTP trong các bài toán tính tổng hoặc chứng 
minh đẳng thức Tổ Hợp. 


ĐTTH 


41 




42 


3.1. Sai Phân (Difference) 


3.1 Sai Phân (Difference) 

Định nghĩa 3.1 (Sai Phân) 

Cho dãy f(k ) : {/(1), /(2), f(k), f(k + 1), ...} 

Khi đó dãy Af(k) : {/(2) - /(1), /(3) - /(2), f(k + 1) - m ,...} 

được gọi lầ Day Sai Phan của f(k) 

Một cách đơn giản, ta gọi: 


Af(k) = f(k + l)-f(k) 

la Sai Phẫn (cấp 1 ) của f(k) A 

Tính chất 3.1 (cơ bản)- 

A(ơ) = 0 (C = const ) (3.1) 

A [Cf (k)] = CAf(k) (C = const) (3.2) 

A [f(k) +g(k)] = Af(k) + Ag(k) (3.3) 

□ 


Định lý 3.1 (TỔNG Sai Phân)- 


b |ò+l 

ỵ / Af(k) = f(k) _ =/(6 + l)-/(o) 

“— k=a 

k=a 


□ 


Chứng minh. 

Af(k) = [f(a + 1) — f(ò)] + [f(a + 2) — f(a + 1)] + ... 

k=a 

+ [/(& + 1 ) -/(&)] 

= /(ò+ !)-/(«) ■ 


▲ 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 





3.2. Sai Phân Từng Phần 


43 


Ví dụ 3.1. 


Theo 3.1 ta có 


n n ỴI 

J2 2k = Ẻ(2 fc+1 - 2 fc ) = Y. A2ị 

k =0 k =0 k =0 

y A2 fc = 2 n+1 - 2° = 2 n+1 - 1 


fc=o 


Ví dụ 3.2. Pới số n là số nguyên dương 


n / _\ n 1 - 

Ẻ(-p +Ề 

fc =0 x 7 / c =0 L 


(-píVH^+rí 



(- 1 ) 


fc-l 


'ra - 1' 
k- 1 


Theo 3.1 ta có 



(- 1 ) 


fc-i 


'n- r 
— 1 


= (-l) 


fc-i Ị n - 1 

Jfc- 1 


n+1 

fc =0 


= 0 


A 


A 


3.2 Sai Phân Từng Phần 

Định lý 3.2 (SPTP)- 

^2g(k).Af(k) = g(k)f(k) 


k=a 


6+1 6 

-^/(fc + l).A ỡ (AO 

a k=a 


□ 


Chứng minh. 

Đặt h(k) = g(k).f(k ) 

Ta có: 

Ah(k) = g(k + 1 ).f(k + 1) - g(k).f(k) 

= g(k + 1 ).f(k + 1) - g(k). f (k + 1) + g(k).f(k + 1) - g(k)f(k) 
= f(k + l)Ag(k) + g(k)Af(k) 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 












44 


3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


Lấy tổng hai vế từ a đến ò, ta được: 


6 6 6 

^2g(k).Af(k) = A h(k) ~^2f(k + l).Ag(k) 

k=a k=a k=a 

6+1 6 


= g(k)f(k ) 


k=a 


6 

£/(A; + l).A 5 (fc) 

k=a 


Trường hợp #(fc) = 1 ta có được hệ quả là công thức 3.1 

Vấn đề của việc tính tổng bằng phương pháp SPTP 3.2 là phải “nhìn 

thấy” sai phân A f(k) trong biểu thức lấy tổng mà đề bài cho. Đó quả 

thực là một điều không hề đơn giản và hết sức thú vị của phương pháp 

này! 


3.2.1 Một số sai phân thường dùng 


2 k 

a k 

mk^ 

<-<) 

CT) 



(a Ỷ 1) 


A (k—) 


A 




ín — 1 
\k- 1 



A 


Ịn + k\ 

V+v. 


(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 


3.3 Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 

Ví dụ 3.3. Tính tổng: 


k= 1 


ín + k\ 
{ k ) 


A 


▲ 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 













45 


3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


Lời giải. 

Ta có: 

(n + k\ 

u+v 

A f(k) 


Từ đó, áp dụng SPTP 3.2 ta được: 




n + k + T 

n + 1 
n + k' 

n + 1 

k Aợ(/c) = A(/c) = fc + l — fc = l 


= A 


s = fc| 


'n + /p 


n + 1 
= (n + 1) 

= (n + 1) 
= (n + 1) 


n+l 


n 


fc=l 

2n + 1 
n + 1 

2n + r 
n + 1 
2n + r 
n + 2 


-E 

k =1 


'n + Ả: + 1 N 
n + 1 


n 


k=l 


'n + k + 1' 
n + 2 


- 1 - 


'2n + 2 N 
n + 2 


- 1 


Ví dụ 3.4. Tính tổng: 


s= ẳ M) ‘(*)( 


n\ /n + /c N 
k 


A 


Nhận xét. Trong biểu thức lấy tổng đã cho, cả hai thừa số đều có thể 
dễ dàng viết được dưới dạng sai phân. Vì vậy ta phải cân nhắc việc 
chọn một trong hai cách để tiếp cận. 

Giả sử ta làm như sau: 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 













46 


3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


Lời giải (Lời giải 1). 


(- 1 ) ; 




(- 1 ) 

1 
1 


k -1 


'n — r 


k-ĩ 
= A f(k) 


Ag(k) = A 


'n + k' 
k 


'n + k + 1\ 
k+l 


)-( 


n + k' 
k 


ín + k\ 

u+v 


Từ đó, áp dụng SPTP 3.2 ta được: 



Quan sát sự thay đổi của tổng sau 1 lần áp dụng SPTP thì ta thấy 
rằng, nếu đặt: 



rồi áp dụng SPTP 3.2 như trên ta sẽ có: 


(- 1 ) 


c* 


k+m I ^ kĩl\ _ / -1 \ k+mf n ™ ^ 


= (- 1 )' 


= A 


(- 1 ) 


V k 

k+m—l 


-(- 1 ) 


k+m—1 


'n — m — r 


k- 1 


'n — m — 1' 


Ấs — 1 


= A f(k) 


A g(k) = A 


n + k 
k + m t 


n + k + 1 
k + m + 1. 


n + k 
k + m, 


n + k 
k + m + 1 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 

















3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


47 


Theo 3.2 ta được: 


Q _ ( _,,k+m- i(n-m-l\(n + k 

*(m,n) = (-1) ( k-1 


L\ /n + /c\ 
/ \k + mj 


n— m+1 


n—m / 

fc=o ' 


k =0 

n — ra — 1\ / n + /c 
V k ) \k + m-\- 1, 


n—ra—1 


E (-1) 


/c+m+1 


fc=0 


Vỉ — ra — r 
k 


n + k 
k + m + 1 


^(m+l,n) 

Từ đó ta có: 

5 = s ( 0 , n ) = <S(i,n) = ... = 5, 


n—n 


<^=E(- 1 )-(V)( ì::: 
= (- 1 )" 


Lời giải (2). 

Ta có: 

' /Vì + fc N 

n 


'n + k + 1\ (n + k' 


n 


+ 1 ) U + 1 , 


= A 




A ổ (fe) = A 


(- 1 ) 


k 



n 


v \k + 1 


'n + k' 
n + 1 / 

-(-ư 


= A f(k) 



Từ đó, áp dụng SPTP 3.2 ta được: 


s = 


k —0 


ẺÍ-^í 

fc =0 ' 


(n + 1' 
k + 1 


Vi + + r 

n + 1 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 












48 


3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


Quan sát sự thay đổi của tổng sau 1 lần áp dụng SPTP thì ta thấy 
rằng, nếu đặt: 


Q' N _ 
*~*(ra,n) 


Ẻ(-1>‘( 

k =0 v 


m \ ím + k' 
n — k ì \ m 


rồi áp dụng SPTP 3.2 như trên ta sẽ có: 
m + k\ fm + k + 1\ / ra + k 


m 

Ag(k) = A 


(- 1 ) 


ra + 1 
k' m 


= A 


,n — k ã 


ra + 1 

1 / m 


ra + 
m + 1 


= A f(k) 

,k' rn 




= (- 1 ) 


*+i / m + !' 
n — k 


Theo 3.2 ta được: 




(m,n) 


m + /A m 

m + 1/ \n — k 


n+1 


-ẺÍ-^í 

fc=0 ' 

Ẳs=0 v 


k =0 

ra + l\/ra + l + /c N 
n — k J \ ra + 1 


ra + 1\ /ra + 1 + k s 
n — k ) V m + 1 




(m+l,n) 


Từ đó ta có: 


Q _ q/ _ q/ 

D — °(n,n) - °(n-l,n) 

= (-ir 


- Q' - 

- - ữ ( 0 ,n) - 


fc=0 v 


0 \ /0 + k' 

n — kì V 0 


(Chỉ có số hạng cuối cùng khác 0) 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 











49 


3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


Nhận xét. Phải nói là ta đã gặp may mắn khi tiếp cận bài này theo 
cách thứ hai. Trong đa số trường hợp, việc “nhìn thấy” sai phân từ biểu 
thức lấy tổng mang yếu tố quyết định xem có thể giải bài toán theo 
phương pháp SPTP được không! 

Ví dụ 3.5. Tính tổng: 


n (- 1 )*. 

s = t u 


k =0 


2k + l 


A 


Lời giải. 

Ta có: 

H) ; 

A 


n 

k 

Y 


= (- 1 ) 




2k +1 


1 1 

2k + 3 ~~ 2k + 1 


(- 1 ) 


k -1 


n — 
k - 


(2k + 3)(2k + 1) 


Áp dụng SPTP 3.2 cho s, ta được 


s = 


(- 1 ) 


k -1 


'n — T 


2k + l \k-l / 

k =0 ^ 


n+1 n 
k=0 




-2 


k ) (2k + 3)(2k + 1) 


Ấs y (2fe + 3)(2fc +1) 


= 5i 


Tương tự, ta có: 


(- 1 ) 


( . k ín-2 


k 


= (-1 y 


fc y +( - 1 ) Vĩ 1=A 


(- 1 ) 


fc—1 


n-2' 

— 1 


A 


i(2k + 3)(2k + l) J (2k + 5)(2k + 3) (2k + 3)(2k + l) 

2.4 


(2k + 5)(2k + 3)(2fc + 1) 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 

























50 


3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


Áp dụng SPTP 3.2 cho Si, ta được 


Si = 


2(-l) 


k -1 


'n — 2 N 


(2k + 3)(2fc + 1) 1, 

-|W(v; 


n 


k=0 


-2.4 


k / (2fc + 5)(2Ả; + 3)(2fc + l) 




2.4 


Ả: 7 (2Ả; + 5)(2fc + 3)(2fc + l) 


= s 2 


Tiếp tục quá trình trên, cuối cùng ta thu được: 


S = S 1 = ... = S n = 


n—n / \ 

ẺH)‘7 

fc=o v ' 

(2n)H 
(2n + 1)!! 


2.4...(2n) 


(2k+2n+l)(2k+2n-l)...(2k+l) 


Ví dụ 3.6. Cho dãy Fibonacci 


Fo = 0; F] = 1 

Fn +2 = T „ + 1 + F n , (n > 0) 


Chứng minh đẳng thức: 


s =t[ £)* = *. 

fc =0 v 7 


Lời giải. 

Để ý rằng: (—l) fc .(— l) fe = 1 nên ta có: 


,k‘ n 


(-!)"[ "1 =A 


(- 1 ) 


k-1 


'ra - 1' 
k- 1 


A 


A 


(-l) fá F fc = (-l) fe+1 F fe+1 - (-l)Vfc = (—l) ft+i i ? fc + 2 


/c+1 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 














51 


3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


Áp dụng SPTP 3.2 cho 5, ta được 

k =0 v 7 


= (- 1 ) 


k -1 / n — 1 \ / I\fc 


fc-l 


(-im 


77+1 


fc=0 


fc=o ' 


n — 1 N 
k 


(~l) k+1 F k+2 


77—1 / 

I 

u —n \ 


n — p 




/c+2 


fc =0 
= 5i 

Hoàn toàn tương tự áp dụng SPTP 3.2 cho *Si, ta được 

71—1 


S\ = 


g(Y) 


P/c+2 


= (_ l )*- i (^_ 2| ( _ 1) « Ft+2 


71 


k =0 


77—1 / 

Ẹ(-1)‘( 

fc=0 v 


n — 2 N 
k 


(~l) k+1 F, 


k-\- 4 


77—2 / 

I 

7-—n \ 


/c=0 

= s 2 


n — 2 
k ) 


) Ct+4 


Sau n bước áp dụng SPTP 3.2, cuối cùng ta thu được: 


S = S 1 = ... = S n = 


n—n / \ 

* = g(v 


*fc+2n — ^277 


Ví dụ 3.7 (dark templar). Tính tổng: 


77 

S-Ê 

/e=l 


*(-!)' 


n 

/c 


k 2 + 3fc + 2 


A 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 







52 


3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


Lời giải. 

Ta viết lại tổng đã cho dưới dạng: 


n 


K- 1 ) 


k 



n 




+ 2 \ 


s ^(A: + l)(fc + 2) 2 (n + l)(n + 2) 


Do đó ta có: 


(-l)‘f" + 2 ì =A 


\k + 2j 
A (k) = k + 1 — k = 1 


(- 1 ) 


k -1 /n+1\ 


Áp dụng SPTP 3.2, ta được 

(»+i)(,+2)s=X;k-i)‘Ị^) 


71+1 ™ 

k =0 


fc=o v 


(n + T 
k + 2. 


n—1 


£ ( -Cỉ) 


fc=o 

71—1 


E A 


k =0 


(- 1 ) 


fc-l 


n 


= (- 1 ) 


= —n 


k -1 


n 


fc + 1. 


/c + 1, 

n 

k =0 


Từ đó ta có: 


5 = 


—n 


(n + l)(n + 2) 


Ví dụ 3.8. Chứng minh rằng: 


f cos ( x + 2fc) = 2 71 cos n (l) cos(x + n) 
fc=o ' ' 


A 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 













53 


3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


Lời giải. 

Một cách quen thuộc, ta phân tích: 


,ki n 


(~irc k \=A 


(- 1 ) 


k -1 


'ra - 1' 
k- 1, 

vfc + l 


A (—l) fc cos(x + 2 k) = (—l) fc+1 cos(x + 2 + 2 k) — (—l) k cos(x + 2 k) 

— (—l) fc+1 2 cos(l) cos(x + 1 + 2k) 


Áp dụng SPTP 3.2, ta được 


5, 


(n,x) 


£ (*) 


cos(x + 2k) 


= (~ i ) k 1 { r Ị ỉ _\) cos(x+2k) 


n+1 


fc=0 


_ n , , / 
-Ẻi-in 

k =0 v 

n— 1 / 

= 2co S (l)X; í 
fc=o ' 
2cos(l)*S'( n _ lj , r+1 ) 


(—l) /c+1 2 cos(l) cos(x + 1 + 2k) 


k 

n — 1 
k 


cos(x + 1 + 2fc) 


Do đó: 


S(n,x) = 2cOs(l)S( n _ M+ i) = 2 2 COS 2 (l)S (n _2,z + 2) = ... = 2 n COS n (l)S'( 0 ,a;+n) 
= 2 n cos n (l) cos(x + rì) ■ 


Ví dụ 3.9. Với các số nguyên dương ra, n 
Đặt: 

1-k fm + k' 
k 


s, 


(m,n) 


^ 2 n ~ k C 1 

k =0 ' 


Chứng minh rằng: 


s, 


(m,n) 


/ 

£ 

fc=0 x 


m + n+1" 
m + 1 + k t 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 











54 


3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


Từ kết quả đó, chứng minh: 


q / 1 _ ọra+n+l 

°{rn ì n) 1 °(n,m) ^ 


A 


Nhận xét. Bài toán này là sự kết hợp giữa các phép biến đổi tổng đại 
số và áp dụng SPTP 3.2. 

Lời giải. 


Từ đề bài ta có: (đảo chiều lấy tổng) 




m + n — k' 
m 


Phân tích sai phân: 

' /777 + n — k s 
\ m 

< 


[A(2 k ) = 2 k 


= -A 


m + 77 + 1 — k 

m + 1 
m + n + 1 

777 + 1 


777 + 77 — k' 
777 +1 


-k" 


Áp dụng SPTP 3.2, ta được 


5, 


(m,n) 


= - 2 ' 


777 + 77 + 1 — k' 
777 + 


777 + 77 +1 
777 +1 

777 + 77 + 1' 
777 +1 


1 - k\ n+ sr^ 2 k( m + n - 

1 +0 V m + l 


+ 5, 




Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 









55 


3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


Ap dụng SPTP 3.2 hoàn toàn tương tự cho tổng 



...Thực hiện liên tiếp quá trình trên đến khi 


q _ + n + 

à(m,n,n— 1 ) 1 _, _ 

v ' \ m + n 

ím + n + 
\ m + n 



Từ các đẳng thức trên, suy ra: 



/m + n + l\ /m + n + l\ 
\ m + 1 / ~^ \ m + 2 ) 


+ ...+ 


/ m + n + 1 
\m + n + 1 



Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 





56 


3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


Như vậy ta có: 




A (m + n + 1\ A (m + n + 1\ 

“ Vm + l + Ả:/ \ n + l + k ) 

k =0 v 7 /c=0 v 7 

A/m + n + l\ ệ/m + n + l\ 

V n — k ) + \ n + 1 + k ) 

u — n x 7 /c=0 v 7 


m + n + 1 
, n — k 

k =0 

(Đối xứng) 

E n ím + n + v 

, A * 

fc=o v 

(Đảo chiều) 

ra+n+1 


m+n+1 ✓ 

+ £, 
/c=n+l ^ 


ra + n + 1' 
k 


L-rri-ị-ỉ- / 

£ 

ỉ,—n \ 


/c=0 
2m+n+l 


ra + n + 1 
k 


(Tịnh tiến 71+1) 
(Gộp lại) 


Qua những ví dụ trên chắc hẳn các bạn đã được thấy việc áp dụng 
linh hoạt phương pháp SPTP có hiệu quả mạnh như thế nào. SPTP 
sẽ biến đổi được từ một tổng tổ hợp phức tạp trở thành một tổng đơn 
giản hơn và đương nhiên cũng dễ tính toán và tìm ra kết quả hơn. 

Bên cạnh việc tính toán thông thường, một số bài toán ta có thể dễ 
dàng tìm được dạng khái quát hơn từ đề bài, khi quan sát được sự thay 
đổi của tổng mới sau một bước áp dụng SPTP. 

Sau đây là một số bài toán khó, được áp dụng phương pháp SPTP 3.2 
để giải. 


Bài toán 3.1. Tính tổng: 


2 n 


fc=0 



A 


Á 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 





57 


3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


Nhận xét. Đối với bài toán này ta rất khó đoán biết được đâu sẽ là 
A f(k) đâu sẽ là g(k) trong biểu thức lấy tổng. 

Trong đa số trường hợp như vậy, ta phải tiếp cận bài toán bằng cách 
giả tính sai phân A f(k) trước! 

f(k) có thể là một thành phần (phức tạp nhất) hoặc toàn bộ biểu thức 
lấy tổng. 

Trong trường hợp này ta sẽ tính Sai phân của cả biểu thức lấy tổng. 

Lời giải. 

Ta có: 


A 


(- 1 ) 


k 


'An 
2 k 


2 n 
k 


(- 1 ) 


fc+l 


4n 
2k + 2 t 


(-iy 


'4 rì 
2 k 


= (-l) 


fc+l 


2n \ / 2rì 

k + l) 

(4n — 2k)(Ạn — 2k — 1) /4n N 
(2k + 2){2k + 1) 


2n — k (2n 
k + 1 V k 


(—l) fc+1 4n 


'ị rì 
2 k 


(2 k + 1) 


2 n 
k 


+ 


'4n 
2 k. 


2 n 
k 


Như vậy là sau khi ta lấy sai phân của toàn bộ biểu thức lấy tổng ta 

4 n 


được một biểu thức mới, “thừa ra” một nhân tử 
Nhưng nếu ta viết: 


2k + l 


—Ọb — 1 

k =0 


4n 


(- 1 ) 


k 


' \rì 
2 k 


2 n 
k 


thì không ổn, vì sao? 

Vì khi áp dụng SPTP thì biểu thức trong dấu A sẽ thay k bởi k + 1, 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 





















58 


3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


/ 2n \ 

khi đó ( ^ -\- \) “ 0 khi k = 2n và phân thức khi đó sẽ không xác định! 

Để tránh điều đó xảy ra ta cần phải tính tách riêng số hạng cuối. 

Ta có: 


1 _ Ọ h _ 1 

5 = 1+ £ _í*Zi A 


Dễ dàng tính được A 


k =0 

-2 k- 1 
4 n 


4 n 


(- 1 ) 


k 


4n 
2 k 


2 n 
k 


1 

2n 


Bây giờ, áp dụng SPTP 3.2 thì ta được: 


s= 1 + 


- 2 k - 


1 <-*> 




'4n N 

2fc. 


4n 


2n 

k 


2 n 


2n—l 

Ẹ 

k =0 


1 (- 1 ) 


/c+1 


2n 


_ , —4n — 1 -1 1 


J fc=o 

2n-l (-l) fe+1 í 


4n 
2k + 2, 


4 n 


4 n 2n 


k=0 


2 n 

,k + 1 Ẩ 




2n 


fc=i 


2n 

k 


= -•5-- 

2n 2n 
Từ đó suy ra 


(Tịnh tiến 1) 


(Thêm bớt số hạng k = 0) 


5 = 


-1 


2n — 1 


4 n 

2 *;+ 2 . 


2n 
k + 1 


Bài toán 3.2. Chứng minh đẳng thức: 

'2n — 2k' 

[ k ì { 

k =0 


ề (?) c 


n — k 


= 4 


n 


A 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 




















59 


3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


Nhận xét. Bài này ta không thể đem cả biểu thức lấy tổng mà sai phân 
được, khi đó tổng thu được còn phức tạp hơn nhiều! 

Điều tương tự cũng xảy ra khi ta đem sai phân các thành phần. 

Vậy ta phải làm thế nào? 

Ý tưởng là ta sẽ biến đổi đề bài để làm xuất hiện một biểu thức sai 



Lời giải. 

Đe ý rằng: 

(2ra)! = [1.3...(2ra - l)].[2.4...(2n)] = 2 n .n\(2n - 1)!! (n > 0) 

Còn nếu n = 0 thì: 1 = 0! = (2.0)! = 2°.0!(2.0 - 1)!! = (-1)!! 

Ta viết lại tổng đã cho dưới dạng: 

A (2k\ (2n - 2k\ 

~ ị^\k)\ n-k ) 

k =0 v 7 v 7 

_ (2n)!(2n — 2fc)! 

k\k\(n — k)\(n — k)\ 




k\{n — k)\n\ 


k =0 



Với tổng: 



Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 







60 


3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


Ta có: 


= A 


(- 1 )' 


A 


k -1 ( n - 1 

\k - 1 

(-lf(2/c-l)!!(2 n- 2 k- 1)!! 



kị n 
k 

k 


= (2n) (~l) k+1 (2k- 1)!!(2 n- 2k- 3)!! 


Áp dụng SPTP 3.2 cho A, ta được: 

,fc-i ( n - 1 

\k- 

'n— 1 


A = (-1)*- 1 ('. _JỊ (-1)*(2 - l)!!(2n - 2k - 1)!! 


n+1 
fc=0 


-Ẻ(-«*( * 

fc=o v 

p">g(Y) 


(2n)(-l) fc+1 (2Ả; - l)!!(2n - 2k - 3)!! 


(2k — 1)!! ( 277 , — 2k — 3)!! 


= (2n)Ai 


Tương tự: 


(- 1 ) 


A 


k ,n-l 


k 


= A 


(- 1 )' 


k -1 n - 2' 

\k- 1 , 

(—l) fó (2fc — l)!!(2n — 2k — 3)!! = 

= (2n - 2)(-l) fc+1 (2 k - 1)!!(2 n -2 k- 5)!! 


Áp dụng SPTP 3.2 cho A\, ta được: 

A 1 = (-l) fc_1 ( n k - h (-l) fc (2 k - 1)!!(2 n -2k- 3)!! 


n 


k =0 


ĩl —-L / 

k =0 v 

n —2 ✓ 

= (2n-2) 

k =0 '■ 

= (2n-2)A 2 


(2n - 2)(—l) fc+1 (2/c - l)!!(2n - 2k - 5)!! 


k 

n — 2 
k 


(2k — l)!!(2n — 2k — 5)!! 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 
















61 


3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


...Tiếp tục quá trình trên cho đến khi, ta được: 

Ả n = Y^ í n - n ^j ( 2 k - 1 )!!( 2 n - 2 k- ( 2 n + 1 ))!! = 1 

k =0 ' ' 

Từ các đẳng thức trên suy ra: 

A = (2n)(2n - 2)...2 .A n = 2 n .nỉ 

Vậy ta có: 

2 n 

s = - A = 4 n m 

n\ u 

Bài toán 3.3. Với các số tự nhiên ra, n thoả mẫn n > ra 
Chứng minh rằng: 

/2n\ {n — k\ 2 2m .n(n + ra — 1)! 

\2 k)\m — k) (2m)\(n — ra)! ^ 


Lời giải. 

Tư tưởng bài này hoàn toàn tương tự bài toán trên. 
Ta phân tích đề bài dưới dạng: 


s = 


ỳ Gi) ( 

m 


2 n\ ( n — k 
m — k 


£ 

/c=0 

m 

£ 

/c=0 


(2n)ỉ(n — k)ỉ 


(2k)ì(2n — 2 k)ì(n — ra)!(ra — fc)! 

(2n)!(n — k)\m\ 


2 k .k\(2k — 1)!!2 n ~ k .(n — k)\(2n — 2 k — l)!!(n — ra)!(ra — k)\m\ 


(2 n)! 


ra 


£ 


m 

k 


2 n .m\{n - m)\ ^ (2fe - l)!!(2n - 2 k - 1)!! 


(2 n)! 


2 Tl .?7ỉ.!(n — m)! 


• A 


▲ 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 










62 


3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


Xét tổng: 


m 



k=0 


(2k — l)!!(2n — 2k — 1)!! 


Ta có: 


,k ' 



(-l)*C fc -|=A 


(- 1 ) 


k -1 


'm — V 
fc- 1 


A 


(-iy 


_(2k — l)!!(2n — 2k — 1)!! 


(-1 y 


(2/c + l)!!(2n - 2ẤS - 3)!! (2/s - l)!!(2n -2k- 1)!! 

(—l) fc+1 (2n) 

(2k + l)!!(2n — 2k - ĩjĩĩ 


Áp dụng SPTP 3.2 cho A, ta được: 


A=(-l) 


fc_i/m-r\ (-1) 


k - 1 ) ’ (2k - 1)!!(2 n - 2k - 1)!! 


m+1 


k =0 


m r 


E 


(- 1 )' 


'm — V 


(—l) fe+1 (2n) 


/c=0 L 
m—1 

= (2 n) Y, 

k =0 

= (2n)Ai 


; ’ (2k + l)!!(2n — 2k — 1)!! 


m — 1 
k 

(2k + l)!!(2n — 2k — 1)!! 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 























3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


63 


Tương tự 


(- 1 ) 


A 


k( m ~ 1 

k 


= A 


(- 1 ) 


k -1 fm-2" 
k- 1 


(-1) ; 


(2k + l)!!(2n — 2k — 1)!! 

(-l) fcịl 


(-iy 


(2k + 3)!!(2n — 2k — 3)!! 
(_l)fe+i(2n + 2) 

(2k + 3)!!(2?1 — 2k — 1)!! 


(2k + l)!!(2n — 2k — 1)!! 


Áp dụng SPTP 3.2 cho Ai, ta được: 


Ai = (-1) 


k -1 - 2' 


(-iy 


m 


k-l) ' {2k + l)!!(2n — 2k— 1)!! 

(—l) fc+1 (2n + 2) 


/c=0 


y[ ( lV ựm-2\ (-l) fc+1 ( _ 

\ k ) (2k + 3)!!(2n — 2k — 1)!! 

(m — 2\ 

CKiqy? r* J. 

1 j ' (2ife + 3)!!(2n-2A;- 1)!! 

k —0 


— (2n + 2 )Ả 2 

•Tiếp tục quá trình trên cho đến khi, ta được: 


m — m 


m—m 


A = V -_ v T 2 . __ =__Ị_ 

(2k + 2m- l)\\{2n-2k- 1)!! (2m-l)!!(2n - 1)!! 

k —0 


Từ các đẳng thức trên suy ra: 


A = (2n){2n + 2)...(2n + 2 m — 2).A m = 


2 m .n(n + 1 )...(n + m — 1) 
(2ra — l)!!(2n — 1)!! 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 


























64 


3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


Vậy ta có: 

(2 n)! ^ (2n)!2 m .n(n + l)...(n + ra — 1) 

2 n .ra!(n — ra)! 2 n .m\{n — m)!(2m — l)!!(2n — 1)!! 

2 2m .n(n + m — 1)! 

(2m)!(n — ra)! 


Bài toán 3.4. Chứng minh đẳng thức: 


( n Ỵ 

y, \kj _ 2 4n (n!) 4 


A 


Nhận xét. Đây là một bài toán rất khó! Tưởng như ngoài cách giải 
bằng hàm sinh và kiến thức về chuỗi hàm luỹ thừa, thì không có một 
phương pháp sơ cấp nào có thể tiếp cận được bài này! 

Tác giả đã khá “may mắn” khi tìm được một lời giải bằng SPTP 3.2 
sau đây: 

Lời giải. 

Trước hết ta đưa tổng cần tính về dạng: 




n!(2k)ỉ(2n-2k)ĩ 
— k)!(2n)ĩ(2k + 1) 

n!2 /c fc!(2fe-l)!!2 n - /c (n-fc)!(2n-2fc-l) 
k!(n-k)!(2n)!(2k + 1) 


2«.nl^{Ì) í - 2k - 1 '> ĩi( - 2n - 2k - l '> ĨỊ 

(2n)!^ 2k + l 


Ấ 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 














3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


65 


Như vậy đẳng thức cần chứng minh tương đương với: 


n 

S-Ẻ 



k =0 


kl (2k-m2n-2k- 1 )« iin{nỊ)3 
2k + l (2n + l)! 


Ta có: 


A 


'n — 1 

v*-l. 
— 1 
V A: 
n 
k 


(2k — 3)!!(2n — 2k + 1)!! 
(2fc — l)!!(2n — 2k — 1)!! 
(2k — 3)!!(2n — 2k — 1)!! 


'n - T 


(2k — 3)!!(2n — 2k + 1)!! 


f 2k — 1\ 

Như vậy thừa số còn “sót” lại là Ị — Ị 

\ T 1 / 

với: 


A 


2k — 1\ 
2/c + 1 / 


2fc + 1 , 2k - 1 

+ 


2fc + 3 2k + 1 


4 

(2fc + l)(2fc + 3) 


Áp dụng SPTP 3.2, ta được: 




n , , (2As — l)!!(2n — 2fe — 1)!! 


k =0 


2k + l 


/n — 1\ 


(2fc — l)!!(2n — 2k — !)!!(—4) 


fc=0 (2fc + 1)(2A; + 3) 

n —1 4 ( n ^ ^ (2fc - l)!!(2n — 2fc— 1)!! 

k—0 


(2k + l)(2fc + 3) 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 






















66 


3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


Quan sát sự thay đổi của tổng thu được, sau một lần áp dụng SPTP, ta nhận 
thấy dạng tổng quát của tổng cần tính là: 


n-p [(2p)!!] 2 k P ^j (2 k - 1)!!(2 n -2 k- 1)!! 
S(p,n) — p 

k= 0 (2p — 1)!! n (2/c -p 1 + 2j) 

j=0 


Thật vậy: 


A 


'n — p — 1\ 

V k-1 ) 

fn — p — 1 

l k , 

ín — p — 1 

V fc — 1 


(2fc — 3 — 2p)!!(2n — 2/c + 1)!! 
N )(2fc-l-2p)!!(2n-2fc-l)!! 
(2k — 3 — 2p)!!(2n — 2fc + 1)!! 


= (2fc - 3 - 2p)!!(2n - 2k - 1)!! 


'ra — p — 1' 
. k 


( 2 k - 1 - 2 p) 


fn-p-l\ 
\ k-1 ) 

= -(2p + 1) (2k — 3 — 2p)!!(2ra - 2fc - 1)!! 


(2ra - 2/c + 1) 


Còn lại: 


A 


n 

3 =0 


2k-l- 2j 
2 k T 1 T 2j 


2k + 1 - 2j I~r 2k — 1 — 2j 

2/c + 3 + 2j ~~ 11 2/c + l + 2j 
(2p + 2) aP n(2fc-l-2j) 

j=0 


p+1 

n (2& + 1 + 2j) 

/=0 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 















3.3. Một số bài toán và Ví dụ minh hoạ 


67 


Áp dụng SPTP 3.2, ta được: 

12 í n ~ p ~ 1' 


S(n,p) — 


[( 2 m 


k- 1 


(2p-l)!!(2p+l) 


(2fc — 3 — 2p)!!(2n — 2k+ 1)!! 


■pr 2/c — 1 — 2j 

i = I 2 fc + l + 2j 


n—p+1 


k—0 


n—p 

-2 

/c—0 L 


[(2p)!!] 2 (—1) P k l \(2k-l-2p)\\(2n-2k-l)W 


(2p-l)!!(2p+l) 

(2p + 2) 2 P n(2fc-l-2j) 

õ—n 


3=0 _ 

p+l 

n + 1 + 2 j) 
/=0 


n-p-1 [(2p + 2)!!] 2 ( n f 1 )(2fc-l)!!(2n-2)fc-l)!! 

= É —— 


k—0 


p+l 

(2p+l)!! n(2/c + l + 2j) 
/=0 


*^(p+l,n) 

Từ đó suy ra: 

= 0(0,n) = *^(l,n) = ••• = 


n-n [(2n)!!] 

= £ 

fc=o 


? (l,n) — ••• — ^(n,n) — 

!!] 2 ^ ?ỉ “ n ^(2Ả;-l)!!(2n-2Ả;-l)!! 

n 


( 2 n-l)!! n(2fc + l + 2j) 

3=0 


ỉ(2n)!!] 2 
(2n+ 1)!! 

[( 2re)!!] 3 
(2n+ l)!!(2n)H 
2 3n (n!) 
(2n+í)! 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 



















68 


3.4. Bài tập tự luyện 


Nhận xét. Luyện tập sử dụng phương pháp Sai Phân Từng Phần giúp 
cho bạn có nhiều kỹ năng biến đổi Đại số và mỗi khi nhìn thấy biểu 
thức tổng bạn sẽ tự tin và đỡ choáng ngợp hơn! 

Bên cạnh đó SPTP cũng như tương tự như Tích Phân Từng Phần vậy, 
đều có những ưu nhược điểm của nó! Nếu không tinh ý, bạn dễ rơi vào 
vòng “luẩn quẩn” của tổng sau khi lấy SPTP, hoặc sau khi lấy SPTP 
tổng thu được còn khó hơn! 

Nhược điểm lớn nhất của phương pháp này là bạn phải “nhìn thấy” 
được Sai Phân trong biểu thức lấy tổng đã cho, giống như kiểu bạn 
phải tìm được nguyên hàm của v(x) để cho d(v(x)) = v(x)dx sau đó 
mới áp dụng được công thức Tích Phân Từng Phần. Việc làm này 
không phải lúc nào cũng thực hiện được! 

Để kết thúc phần này, mời các bạn cùng luyện tập với các bài tập sau: 


3.4 Bài tập tự luyện 

BÀI 1. Cho n là số nguyên dương. Chứng minh đẳng thức: 



BÀI 2. Tính tổng: 



BÀI 3. (dark templar) Tính tổng: 



k =0 


Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 









3.4. Bài tập tự luyện 


69 


BÀI 4. Tính tổng: 

n {-l) k (^] (2k 2 + 5k + 2) 

Ỵ-' k + 3 

k =0 

BÀI 5. Chứng minh đẳng thức: 

^ (_1) ‘(*) 4“ 

h, (2fc + 1)(2* + 3) “ (2n + 3) /2n + 1\ 


BÀI 6. Tính tổng: 


BÀI 7. Tính tổng: 


BÀI 8. Tính tổng: 


S=È<-!)*(»-*) (ĩ) 

g A / 2n \ 2k 2 + /c 
\n + Ả;/n + /c + l 

k —0 


BÀI 9. Với số nguyên dương n và số thực <T. Tính tổng: 



BÀI 10. Chứng minh đẳng thức: 

y, / l\ k Í2k\ /2n + l\ _ (2n+ 1)!! 

ẾíV 2 J U/U + l/ (2n)!! 


▲ 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 










70 


3.4. Bài tập tự luyện 


BÀI 11. Chứng minh đẳng thức 


k =0 x 7 


"4 n — 2 /c N 
2 n — k 


= 2 


2n 


'2n N 


n 


BÀI 12. Tính tổng: 


§ (*) si 


sin(x + 2k) 


BÀI 13. Chứng minh đẳng thức: 


Ề (*) 


cos[2(n — /c)x] = 4 n cos 2n (x) 


BÀI 14. Cho dãy Fibonacci 


Fo = 0; = 1 

F n +2 = i^n +1 + (ra > 0) 


Chứng minh đẳng thức: 


£ (fcW = 2 " F *‘ 

k =0 ' 7 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 




Chương 


4 


Sử dụng hàm sinh 
chứng minh đắng thức 
tổ hợp 

4.1 Thay lời mở đầu 72 

4.2 Những biến đổi đại số thường gặp 



4.3 Những dạng khai triển hàm sinh cần 
biết 75 

4.4 Những định lý cơ bản trong tính 
tống dùng hàm sinh 76 

4.5 Bài tập minh họa 81 

4.6 Các bài toán không mẫu mực 108 

4.7 Bài tập tự luyện 121 


Bùi Đức Lộc (supermember) 
Lê Kim Nhã (gogol23) 


Tóm tắt nội dung 

Hàm sinh (General Funtion), được biến đến như là một công cụ rất 
mạnh trong các bài toán Tổ Hợp và Rời Rạc. Rất nhiều bài toán tổ 
hợp, rời rạc khó, khi đưa về ngôn ngữ hàm sinh thì được giải quyết 
một cách nhanh chóng và sáng tỏ. Hàm sinh có rất nhiều ứng dụng, 
đặc biệt dùng để tính tổng. Để bạn đọc hiểu rõ phương pháp và vai 
trò của hàm sinh trong các bài toán chứng minh ĐTTH, người viết sẽ 
từng bước nêu lên các bài toán, ví dụ, từ đơn giản đến phức tạp. Qua 


71 




72 


4.1. Thay lời mở đầu 


mỗi ví dụ sẽ là những đúc kết ngắn gọn về đặc điểm và tính chất của 
từng bài toán... 

4.1 Thay lời mở đầu 

Câu chuyện số 1 

Cách đây khoảng hơn 2 tháng (tháng 11/2012), trên VMF xuất hiện 
bài toán sau: 

Bài toán 4.1. Chứng minh rằng: 



A 


Bài Toán này được người gửi đưa vào box THPT và nó đã được một 
số thành viên VMF dành cho sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, hơn 
1 tuần sau đó thì bài này mới có lời giải đầu tiên sử dụng so sánh hệ 
số trong khai triển đa thức và sau đó; thành viên períectstrong có đưa 
thêm 1 lời giải nữa sử dụng nội suy Lagrange. Cả 2 lời giải này đều 
không làm hài lòng người viết chuyên đề. 

Thực ra; nếu bạn là một học sinh học Toán ở mức độ bình thường; 
có thể có một giờ rảnh rỗi ở nhà thì sẽ không khó để tìm ra 1 lời giải 
rất “sơ cấp-cơ bản-ngắn gọrí’ dựa vào khai triển đa thức: (l — X 2 ) = 

(1 — x) 2n (1 + x) 2n . Tuy nhiên, có khi nào bạn tự đặt mình vào hoàn 
cảnh đối diện bài toán trên trong kỳ thi kiểu như Đại Học: chỉ có 20 
phút để làm bài này thì sẽ ra sao? Bài toán này đâu khó đến mức chiếm 
được vị trí chốt điểm trong đề của bài BĐT? Không lẽ các bạn chấp 
nhận quan điểm: “Tìm ra đa thức để có khai triển phù hợp là sự may 
mắn”? Thực sự thì đa thức (l — X 2 ) có được là do may mắn hay là 
từ đâu? Suy nghĩ thêm về bài này thì có thể thấy nó có nét hao hao 

giống bài toán rất quen thuộc: với lời giải dựa vào 



khai triển (1 + x) 2n = (1 + x) n (l + x) n . 


Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 




4.1. Thay lời mở đầu 


73 


Câu chuyện số 2 

Cách đây cũng khoảng hơn 2 tháng (tháng 11/2012), tác giả Dark 
Templar có đưa ra bài toán sau: 

Bài toán 4.2. Với F n là số Fibonacci thứ n. Chứng minh rằng 



A 


Tác giả yêu cầu một lời giải dựa vào đại số thuần tuý, và người viết đã 
để mở vấn đề này trong một thời gian để có thể tiết lộ nó trong chuyên 
đề này. Thực ra, bài toán này cũng đã rất cũ, có thể điểm ra 1 vài vũ 
khí để tiêu diệt nó: tìm công thức truy hồi, sử dụng phép đặt quân 
domino... Tuy nhiên, nếu để ý kỹ là hàm sinh cho dãy Fibonacci sẽ là 
đơn giản để thiết lập. Vậy từ hàm sinh đó, tại sao ta không bước thêm 



là hệ số của x n+1 trong khai 


triển hàm sinh đó? 

Thật vậy, theo cái cách ta thường làm, khi dự đoán ra hàm sinh tương 
ứng để chứng minh đẳng thức tổ hợp, thường ta biến đổi hàm sinh đó 
theo 2 cách khác nhau - mục đích là để mô tả hệ số của x k (k G N) 

theo 2 cách khác nhau, ở đây rõ ràng ta đã có 1 số vốn khá lớn khi 
hàm sinh tương ứng và 1 cách mô tả thì đã tìm ra rồi. Vậy chỉ còn một 
bước khá ngắn là tìm thêm một cách để mô tả nó mà thôi. 

Trên đây là những điều trăn trở đầu tiên của tác giả khi tiếp cận chuyên 
đề này. Tác giả muốn chia sẻ sự trăn trở đó cho những người sẽ xem, 
sẽ nhận xét chuyên đề này; để từ đó có những sự hứng thú nhất định 
trong việc mở những cánh cửa mà tác giả đặt cho các bạn trong những 
phần tiếp theo. Nào, tạm quên và trước hết hãy trang bị cho mình vài 
thứ... 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 




74 


4.2. Những biến đổi đại số thường gặp với 


n 

k 


4.2 Những biến đổi đại số thường gặp với 


Tích chéo của 2 hệ số tổ hợp 

[Tập con của tập con] 

Giảm tử-mẫu của hệ số tố hợp 

[quy tắc hút] 

'n\ nín 
k) = k\k 

Hệ số tố hỢp viết ở dạng truy hồi 

[Công thức Pascal] 


n- J 
,n k. 


r 


'n + r 
k+l. 


n\ Ị n 
k + (k + l 


Hệ số tố hỢp kèm phân số 

'n — k\ n (n — Ả7 


k ) n — k 
'x + k\ 1 

k ) X + k 


k 


+ 


1 

X 


' X + k' 

k 


'n — k — 1 
k- 1 

'x + k — T 
k-l 


Nhận xét. Từ nay, ta cần hiểu tổ hợp chập ở dạng suy rộng của nó: 
Với X là số thực tuỳ ý thì 


X 

k. 


— ị x(x — l)(x — 2)...(x — k + 1) 

k\ 


với k = 0 
với k G N* 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 









4.3. Những dạng khai triển hàm sinh cần biết 


75 


4.3 Những dạng khai triển hàm sinh cần biết 

Hệ số tố hỢp đơn giản 


Gỉ [ k )a k Ị = (l + at) s {ke N) 


Hệ số tổ hỢp với mẫu số là hằng số 


G 


'p + k'' 


ịĩĩl—p 


m 


(1 -t) 


m+1 


{ke li) 


Hệ số tố hỢp tăng dần đều nhau ở tử và mẫu 


G[ ị x+ k k ')a k 


(1 — at ) 


x+l 


(k e N) 


_ ^ ọ _ 

Hệ sô tô hỢp trung tâm 


G "'?)**) = 7 ém 


Dãy Fibonacci 


G {.F n ) = 


l-t-t 2 


(n e N) 


Dãy Fibonacci chỉ số chẵn 


G{F 2n ) = 


t 


1-3 t + t 2 


(n e N) 


Tức là hệ số của x n trong khai triển chuỗi luỹ thừa hình thức của hàm 

t ' 4 , 

-- ———777 băng r2n • 

1 - 3í + í 2 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 












76 


4.4. Những định lý cơ bản trong tính tổng dùng hàm sinh 


Dãy Fibonacci chỉ số lẻ 


G(F 2n+1 ) = 


1 -t 


1-3 t + t 2 


{n £ N) 


Tức là hệ số của X n trong khai triển chuỗi luỹ thừa hình thức của hàm 
ĩ - 3t + Ã bằns F2 " +1 ' 


SỐ Catalan 


G 


'2k N 


k + 1 V k 


1 - ựr=Ãi 
2 1 


(.k £ N) 


Một số dạng khác 


n 


• G 


a 


n 


= ln 


1 


1 — ai 


• G 


V + 2 /c N 

k 


(n G N*) 

1 - ĩ 


VT^4í 

(Chứng minh bằng quy nạp) 

k\t k 


2 1 


(r, k £ N) 


• Ơ(F) = ^ — fe '^ fc+1 (trong đó, 1^1 là số Stirling loại 2) 

Chứng minh đẳng thức này có thể dựa vào đẳng thức: k p = 
^ j! vốn rất quen thuộc của số Stirling loại 2. Tác giả 

không muốn đề cập đến chứng minh tại đây vì nó tương đối dài 
và không đi thẳng vào chuyên đề 

4.4 Những định lý cơ bản trong tính tổng dùng 
hàm sinh 

Quy ước: ký hiệu [t n ]f(t) được hiểu lầ hệ số củã t n trong khâi triển 
chuỗi luỹ thừâ hình thức củ ã hầm số f(t ) 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 















4.4. Nhưng định lý cơ bản trong tính tổng dùng hàm sinh 


77 


Định lý 4.1 (Định lý so sánh hệ số (Convolution))- 


n 

n/Mí (i) = £[«*]/(í) •[!/"-*]»(!,) 

k =0 


□ 


Đây là định lý ứng dụng nhiều nhất trong giải bài toán ĐTTH dùng 
hàm sinh. Chẳng hạn như sau: 


1 r ĩi +1 _ „ 71+1 

\t n ] - _—_- = :_-_ (-l) n 

[ J (1 + rt)(l + st) r-s { J 


Công thức này đôi khi rất hữu ích khi tránh cho ta khỏi phải tính toán 
quá phức tạp. 


Định lý 4.2 (Định lý A)- 



/ n + ak 
\m + bk 


z 


n—m+{a—b)kỷk _ 


ỷm / ỷb—a \ 

[ ‘ ni (<£+ 


(b > a ) 


(fk là hệ số của x k trong khai triển thành luỹ thừa hình thức của hàm 

/) 

Do trong đa số các trường hợp thì xét với z = 1 nên ta thường dùng 
định lý ở dạng: 




(6 > a) 


□ 


Chứng minh. 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 














78 


4.4. Những định lý cơ bản trong tính tổng dùng hàm sinh 


Ta sẽ chứng minh định lỷ 4.2 ở dạng tổng quát. 


ĨI + ữk\ 

v m + bkJ 

n + ak 

Jỉ + ak — m — bk y 

n — ak + n + ak — m — bk — 1 
n + ak — m — bk 


z 


n-m J Ị-(a—b)k 


(-*) 


n-m J Ị-(a—b)k 


—m — bk — 1 
n + ak — m — bk t 


ị(n—m)-\-(a—b)k 


(-*) 


1 


(n— m)+(a— b)k 


Lĩn 


= n 


J 0--zt) 

t b-a 


m+6fc+l 
k 


(1 - zt) 


m+1 


(1 - zt ) 


Nhận xét. Bây giờ thử dùng viên kim cương này để cắt cái bánh số 2 
nhé. 

Bài toán 4.3 (Bài toán 4.2). Chứng minh rằng Vn > 1; 


yy 

£ 

k=0 


'n — k N 
k 


— F n +1 


A 


Lời giải. 

Ta có: 


!(Y) á t‘V 


= tn 


— t 


1 — u 


u = 


1-t 


_ \+n +1 


1-t-t 2 


= [* 


J 1 - 1 - 1 2 


= F, 


n+1 


Còn gì để nói ngoài 2 từ “không tưởng” cho lời giải trên ? 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


















4.4. Những định lý cơ bản trong tính tổng dùng hàm sinh 


79 


Tuy nhiên, ngay đến tác giả cũng không thích phải chứng minh lại định 
lý A (4.2). Nên nếu cần dùng, các bạn hãy dùng tư tưởng lời giải trên 
để lách qua quá trình chứng minh lại định lý, cụ thể như sau: 


Fn +1 = [t 


___ r.n+l 


■i i=kẽ = [‘”1 = [‘”1 r 1 


— t 


1 - 


1 - t 


oo 


= n 


1 — +2k x 

Ẽ 77 ^ = nẼ 


t2k 


LfJ LtJ 


nE 


Vn(l-í) 


k +1 


k =0 


k =0 (1 


k -\-1 


K 


n — 2/c + Ả; + 1 — T 
n — 2k 


Lf J , _ , X LtJ / _ , X 

E ị n — k \ Ịn — k\ 

(n-2k) = V / 

7 —n \ / 7 —n \ / 


(Hơi dài hơn 1 chút nhưng xem ra sơ cấp hơn 1 chút, dù bản chất là 
như nhau) 

Rõ ràng: ở đây ta đã tận dụng tối đa được lợi thế ban đầu là có sẵn 
hàm sinh tương ứng của dãy Fibonacci. Định lý A (4.2) này còn chỉ ra 
cách mô tả một vế của ĐTTH 

Định lý 4.3 (Định lý B)- 

Ẹ (”+“£)* = H ( 1 +*t)” / (t-‘ (1 + ztr) (6 < 0 ) 

k ^ ' 


Do trong đa số các trường hợp thì xét với z = 1 nên ta thường dùng 
định lý ở dạng: 


Ẹ (",* “te ) h = I r ] í 1 + *)" / («-* (1 + t)“) (í> < 0 

k ^ ' 


□ 


Chứng minh. 


ín + dk\ z ra + bk _ 

ịĩn-\-bk 

\m + bkj 

. 


(1 + zí) n+afc = [n (1 + zí) n (V b (1 + zt) a y 


Ấ 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 















80 


4.4. Những định lỷ cơ bản trong tính tổng dùng hàm sinh 


Nhận xét. Đôi khi ta cần cân nhắc lựa chọn giữa 2 định lý A (4.2), B 
(4.3) , vì đôi khi cả 2 điều kiện áp dụng đều thoả mãn. 

Hãy xem con dao này cắt cái bánh đầu tiên thế nào nhé! 

Bài toán 4.4 (Bài toán 4.1). Chứng minh rằn g:\fn G N* : 




k =0 



Chứng minh. 


£<- 


k =0 



2 




= [t 2n ] (1 + t) 2n (1 - uf n u = t 

= ri (1 - í 2 ) 2 "=(-1)” ( 2 :) 


A 


Nhận xét. Rất ấn tượng với cũng chỉ hơn một dòng! 

Quan trọng hơn là từ lời giải không sơ cấp trên, ta lại được gợi ý về lời 
giải rất sơ cấp. Để ý kỹ lời giải trên thì rõ ràng là khai triển 

(l-x 2 ) 2n = (l-x) 2n {l+x) 2n 


đã ở ngay trước mắt ta. Rõ ràng không có gì là may mắn cả! 

Tất nhiên là với một công cụ mạnh như định lý trên thì ta đã được 
tiếp sức rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là không cần sự khéo 
léo và xoay sở. Chẳng hạn: nếu áp dụng thẳng định lỷ A cho bài toán 
trên thì bài toán lại đi ngay vào ngõ cụt! 

Các bạn hãy sử dụng định lý này để làm luôn bài toán rất quen thuộc: 



Á 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 







4.5. Bài tập minh họa 


81 


Định lý 4.4 (Định lý E (Phép chuyển đổi Euler))- 


Ẹ® 


z n ~ k fk = [t n ì / 


1 — zt V 1 — zt 


□ 


Định lý 4.5 (Định lý p (Formula of Partial sums))- 


ẺA = n^ 

fc=o 


□ 


4.5 Bài tập minh họa 

Ví dụ 4.1. Chứng minh rằng Vn G N* : 



Lời giải. 


A 



k =0 




1 

1 

1 -í 

V1 — 4u 


1 

Vơ- 

- ì) (1 — 5 ì) 


1 


\ị n 1 _ _ 

\/l — 6 t + 5 t 2 


V (1 - 3í) 2 


▲ 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 





















82 


4.5. Bài tập minh họa 


n rbỄ(“) 

n Ễ (?) 

fc=o v 7 


l2/c 


(1 - 3í) 


2fc 


tu 

[*"]£ 


(1 - 3 1 ) 

'2 k\ t 2k 


2fc+l 


k =0 


k ) (1 - 3t) 


2fc+l 


Ịf_J 

£ 

/c=0 

ỊJJ 

E 

Aĩ=0 

ỊtJ 

E 

Ả :=0 


gn-2fc {2k + l + n — 2k 

kì V n — 2k 


- 1 ' 


'2 k" 
k 


'2k" 

k 


yn—2k 


n 


yĩl—2k 


n — 2k. 


n 

2 k. 


Nên từ đây suy ra điều phải chứng minh. 


Nhận xét. Bài này có thể có cách làm khác dựa trên hàm sinh đa 
thức. Đó là cách xét đa thức (x 2 + 3x + l) n . Chú ý là ta có 2 cách để 
khai triển đa thức này thông qua nhị thức Newton: ( X 2 + 3x + l) = 

ặx + l) 2 + xỴ = ((x 2 + 1) + 3x) n . Cụ thể xét hệ số nào, xin được 

nhường cho bạn đọc. Đây cũng là 1 cách thú vị, tuy nhiên theo quan 
điểm tác giả, thì lời giải ban đầu như trên là tự nhiên hơn. Ngoài ra, 
với cách giải hoàn toàn tương tự, ta còn giải được bài toán sau: 



(n > 1) 


Ví dụ 4.2. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có : 


y, í 2 k\ { 2 {n — k)\ 
ỀíUẦ n-k ) 


= 4 n 


A 


Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 








4.5. Bài tập minh họa 


83 


Lời giải. 

Tham khảo lời giải tại địa chỉ 


http: / / diendantoanhoc.net / forum/index.php? / topic / 
65986-cm-sum-k0n-c-2kkc-2n-2kn-k4n/ 


(Bài viết số 2-3) 

Xét khai triển hàm: 

A(x) = = (1 + (— x)) -1 / 2 = V ( 2 ) (— x) n với |x| < 1 

V1 - £ “ V n / 

v n=0 x ' 


Trong đó 


-1 ' 

2 

n 

-1 ' 

2 

n 


= 1 nếu n = 0 


-è H - Ị) (-ầ - 2 ) - H - " + 4 _ (-l) n (2n - 1)!! 


n\ 


2 n n\ 


_ (—l) n ?i!2 n (2n — 1)!! _ (-l) n (2n)!!(2n - 1)!! 


4 n (n!) 2 

(—l) n (2n)! _ (-1)" / 2rì 

n 


4 n (n!) 


IÌ2 


4 n 


4 n (n!) 2 
nếu n > 1 


oo 

Suy ra ^4(x) = 


= > a n x với a n = 

n =0 


1 Ị2rì 


Ta có 


( oo \ 2 -. oo 

E 0 ” 1 ” (N<!) 

,tí / 1 ~ x t 


Nên nếu vận dụng tính chất của 2 chuỗi số bằng nhau, ta có thể đồng 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 













84 


4.5. Bài tập minh họa 


nhất hệ số x n như sau: 


aka "- k = 2^Jk\k ĩ^{n-k ) 

k =0 k =0 x 7 x 7 

1 A /2fe\ / 2n - 2k\ 

4 n \ / \ n — k ) 

k —0 


A 1 /2fc\ 1 (2n-2k\ 



Và ta có điều phải chứng minh. 


Nhận xét. Đây là bài Toán rất cơ bản - đẹp và tiêu biểu cho việc áp 
dụng hàm sinh chứng minh ĐTTH. Lời giải dùng hàm sinh dựa trên 



khai triển liên quan 
1 , ,, 


, (hoặc có thể là 


của hàm số 


—====); đồng thời phần “mẫu số” với k,n — k thoả : k + n — k = n 
^/^^ 4 £ 

cũng góp phần định hướng lời giải cho ta. 

Đẳng thức trên đóng vai trò là bổ đề trong nhiều bài toán khác. Chẳng 
hạn: dùng đẳng thức này có thể tính tổng: 



(Coi (—1)!! = 1). Gợi ý: = (2n)\\ 


Trong đường link trên, còn có 1 lời giải rất sáng tạo - đẹp, sử dụng 
đếm 2 cách với ý tưởng là tô màu n đoạn thẳng liên tiếp bởi 4 màu 
khác nhau. Lời giải này đẹp và sử dụng được 1 trong những phương 
pháp truyền thống của đếm 2 cách: tô màu, chia thẻ,... nhưng xét về 
khía cạnh hiệu quả thì lời giải bằng hàm sinh chỉ đòi hỏi một lượng 
kiến thức tối thiểu. 

Ví dụ 4.3. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, m, ta có: 



A 


Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 









4.5. Bài tập minh họa 


85 


Lời giải. 

Sử dụng công thức ị™Ị — ^ I ), ta có: 


£*©(:)-■£(;:!)(:) 

E r 1 " 


= n [ t m ] — u(l + u) n ~ l u = 

1 t 

= n [t m \ ■ ———7 • —— 

L J 1 - t 1 -t (1 - í)”- 1 

= n [r- 1 ] 1 


1 -í 


= ra 


= ra 


(1 - t) n+1 
'ra + l + ra—1 — 1' 
ra — 1 
'ra + ra — 1' 
n 


Nên từ đây suy ra điều phải chứng minh. 


Ví dụ 4.4. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có: 


n 


^ /4ra — 4 k\ í4k' 
\2n-2k) V2fc. 

k =0 v 7 v 


2Vw) 4 ” + 16 ” 


A 


Lời giải. 


JL / 

Ế 

fc=o x 


4rz — 4 /c N 
2n — 2k. 


'4k' 

2k 


\ c <m v r,2nl (\ ( _ 1 

) L J V2WĨ^ 


+ 


- 4 1 ựl + ẩt. 


= \ [t 2n ] (-2— 

4 L J 1 1 - 4i 


+ 


1 


1 - (4í) 


2 1 + 4í 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 























86 


4.5. Bài tập minh họa 


1 

4 

1 

2 

1 

2 

1 

2 


[í2 ” ] + ựrr^) 

I> 2n i 1 1 - 4_ - _ 

L J \i-m 2 + y/ĩ^m 

2 rì 


4 2n _|_ 4 n 

16 n + 4 n 


n 

'2rì 

n 


Nên từ đây suy ra đpcm. ■ 

^ . 1 
Nhận xét. Một lần nữa, ta lại sử dụng khai triền - quen thuộc. 

vl — 4x 

Tuy có phức tạp hơn một chút nhưng bản chất thì vẫn là tổ hợp 
chập trung tâm (central binomial); xét phần mẫu số để định hướng: 
2 k + (2 n — 2k) = 2 n. Bài này còn đòi hỏi một chút khôn khéo để “loại” 
ra những phần tử không cần thiết trong khai triển. 


Ví dụ 4.5. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có: 


hk( n \ f2n-iy 1 2 n 

h Wl k ) n + l A 


Lời giải. 


ỉ 1 w!fc! (2n — 1 — k)\ 

k ) = k\(n - k)\(2n - l)\ 

k =0 x 7 x 7 k =0 v J v } 



-1 n 




B 


( 2n n ^ V] (1+í) 2 ”" 1 


u 


u = 


t 

1+t 


Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 





















4.5. Bài tập minh họa 


87 


'2n - 1 N 
n 

'2n — r 
n 

'2n — r 
n 

'2n — r 
n 


-1 


[*"](! +í) 


2n—1 


1 + t 


(1 + 4 


-1 


[í n ](i+í) 2n í 


-1 


[í"- 1 ] (1+0 


2n 


-1 


2n \ 2n 
n — 1/ n + 1 


Nên từ đây suy ra điều phải chứng minh. 


Nhận xét. Thông thường những bài tính tổng có tổ hợp chập ở mẫu 
số sẽ đòi hỏi kỹ năng biến đổi, vì ta thường không có hàm sinh tương 
ứng cho dạng phân thức có tổ hợp chập ở mẫu số. 


Chú ý là trong 2 công thức A, B thì hệ số cần xét là khác nhau, cần 
chú ý để tránh nhầm lẫn. Ngoài ra, từ bài toán trên, các bạn hãy tự 
giải bài tương tự sau: 


Chứng minh rằng: Mn G N* : 



= 2 


Ví dụ 4.6. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có: 



A 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 






4.5. Bài tập minh họa 


Lời giải. 


^ / 4n + 1 \ / /c + n\ 
£-42 n-2k){ n ) 


-t( 

k =0 v 
A ^4n+l 

= [t 2n 

= [í 2n 
= [t 2n 
= 2 2n 


4n + 1 

\ fk + n\ 

2n + 2k + ly 

'1 k ) 

ị2n-\-l 

1 

} ^_ t ỷn+2 

.(1 -u) n+ỉ 

1 

1 

(1 - í) 2n+2 

_{l-u) n+1 

1 (1 - í) 2n+2 


u = 


u = 


(1 - í ) 2n+2 (1 - 2 1 ) 

1 


n+1 


(1 - 2 í ) n+1 
n + 1 + 2n — 1' 
2 n 


= 4 


n 


'3 rì 
2 n. 


= 4 


n 


'3rì 

n 


t 2 1 

(1-í) 2 . 

í 2 1 

(1-í) 2 . 


Nên từ đây suy ra điều phải chứng minh. ■ 

Nhận xét. Không phải lúc nào tổng tổ hợp cũng ở ngay dấu hiệu để ta 
áp dụng định lỷ. Đôi khi ta cần phải thực hiện một vài biến đổi, như ở 
trong trường hợp này: 

/4n + l\ / 4n + l \ v /n + /c\ /n + Ả;\ 

\2n-2k) \2n + 2k + l) \ n J \ k ) 


Với bài này, ta thấy được đầy đủ sức mạnh của định lý A (4.2). Vì nếu 

theo cách làm dự đoán hàm sinh mà đa số người dùng thường chọn, 

1 _ ” 4 . 

thì dù có dự đoán đúng hàm sinh: -——T cũng rât khó đê hoàn 

* (1 — 2t) n+1 ố 

thành bài toán, do những bước biến đổi đòi hỏi là tương đối lòng vòng, 
thiếu tự nhiên. 


Á 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 





















4.5. Bài tập minh họa 


89 


Ví dụ 4.7. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có: 

LfJ 



n—2k 



A 




B n 



\n-2k 


in (1+2 1) 


n 



vp(l + u) n J u = — 

. l + 2t 

t j (l + 2t + t 2 ) n ~ j 

(1 + 2 tỹ (1 + 2í) n_J ‘ 


Nên từ đây suy ra đpcm. ■ 

Ví dụ 4.8. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có: 



(x,y là 2 số nguyên và y > X + 1 > n). A 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 











90 


4.5. Bài tập minh họa 



k =1 


X \iy-k' 
k — 1/ \n — k y 

x\ (y — k)\k\ (n — k)\ 


n 

Y— , .. 

f /c! (x — k + 1)! (n — /c)! (y — n)!n! 
fc=i 

x! (y — X — 1)! 



n\ (y 

— n)\ 

x\ 

(y- 

X — 1)! 


n! (y - 

- n)! 

x\ 

! (y- 

X — 1)! 


n\ (y 

— n)! 

x\ 

! (y- 

X — 1)! 


n! (y 

— n)\ 

x\ 

! (y- 

X — 1)! 


n! (y 

— n)\ 


1 / 

( x ) 

X 

-y \ 

\n) 


V® - k +1/ 


u — u 


71+1 


1 — u 


t 


u = 


y'- 


1 + í 
t n + 1 

I 1 \ 71+1 


1 + t 

y _ +-«] (1 + í)W" n ) 
(y - +! 



Nên từ đây suy thẳng ra điều phải chứng minh. ■ 

Nhận xét. Cái khôn khéo của người giải toán là cần phải linh hoạt sử 
u — 1 

dụng hàm —-——- thay vì hàm ——— quen thuộc. Các bạn hãy tự lý 

1 — u 1 — u 

giải vì sao lại chọn như thế. 

Ngoài ra, bằng cách làm hoàn toàn tương tự, các bạn hãy giải bài toán: 




-1 


z \/x + l 
n + 1/ \n + 1 



1 — u 


Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


























4.5. Bài tập minh họa 


91 


Ví dụ 4.9. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có: 


Ế U) ( 


x ~ 2k '\ 2 2k = 
n — k 


'2x' 
2 n. 


;VxG® 


Lời giải. Ta có : 

ị (*) ( 

=n (1 + 1 ) 


x \ íx- 2 k\ 2 k 
n-k 


m+ 2 ^r+(i- 2 ^r 

t 

2 

ÍX r) 

(1 + Í) 2 J 


= n(l + 0 


(l + 2 y/t + í) + (l — 2 y/t + t) 




= n 


2(1 +ty 

(1 + Vt) 2x + (1-Vt) 2x 


2x 


A 


= [í 2n ] (1+t) 

'2® 

.2 n 


Nên từ đây suy thẳng ra điều phải chứng minh. ■ 

Nhận xét. Với cùng cách giải trên, ta cũng giải được bài toán sau do 
giáo sư H.W.Gould đề xuất: 

Ề íoV \ ì ( x ~ 2 u) 2 2k+1 = ill + f) VnẽN 

\2Ả: + 1 )\n — k ) \2n + 1/ 

k —0 

Ví dụ 4.10. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có: 


Ề <-<:)( 

2—0 \ / \ 


n + k — i — 1 N 
k — i 


0 nếu k > 1 
1 nếu k = 0 


A 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 











92 


4.5. Bài tập minh họa 


Lời giải. 

Ta có : 


5-0 


'n + k — i 
k — i 


r-U 


n + k-i - 1\ ị ( n 

k-i y- iỴ 


B 


(1 + 1 ) 


n+k— 1 


(! -ù) 


n 


u = 


1 + t 


(1 + 1 ) 
(1 + 1 ) 


n+k— 1 


(1 + í) 


n 


k -1 


Với = 0 : [í 0 ] (1 + í)- 1 = [í 0 ] = [í 0 ] (l-t + t 2 -t 3 + ...) = 1. 

1 t 

Còn với k > 1 thì hiển nhiên bậc lớn nhất của t trong khai triển nhị 
thức (1 + ủ)^ -1 là k — 1. 


Suy ra 


(1 + t) k ~ 1 = 0. 


Nên từ đây suy thẳng ra điều phải chứng minh. 


Ví dụ 4.11. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có: 


/4 n - 4 k - 2\ fịk + 2' 

\2n-2k-l) \2k + 1, 
fe=o v / \ 1 . 


ỉ í 16 "-í 2 ;' 14 ” 


A 


Lời giải. 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


















4.5. Bài tập minh họa 


93 


Ta có : 


n— 1 / 

E c 

k =0 x 

-1* 2 "] (ỉ ( 

= 7 [* 2 1 í T 


4n - 4fc - 2\ /4+ 2' 
2n-2fc-lA2fc + l 


- ì r 

- ỉ r: 


1 


VI-4í VI + 4í. 

1 | 1 2 
1-4Í + 1 + 4* “ Vl -4(4í 2 ) 

2 2 

ĩ - 16í 2 “ Vl-4(4í 2 ) 

1 1 

ĩ - 16 1 2 - Vl-4(4í 2 ) 

2rì 


= - Ị 16 n - 4 n 
2 V V n 


Nên từ đây suy ra điều phải chứng minh. 


ở 


Mmn xéí. Cách xét (C (x)) 2 với c (x) = - ( , - -==== 1 

v v ' 2 VvT=4ĩ Vl + 4xJ 

đây đã là tương đối quen thuộc. Cách này nhìn chung là hữu ích với 
những tổng dạng E ơkơn—kì E Ơ2kơ n -2k ; ft 2 fc+l a n- 2 fc-l--'-Cũng 

CÓ thể để ý thêm là dãy (ư/c)/c >0 không nhất thiết phải có hàm sinh 
tương ứng là hàm c (x), như trường hợp bài toán trên là một điển 
hình. 

Ví dụ 4.12. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có: 


ỳ-^ + i n X) 


2 k\ 2k + l 


ịk 


2n\ 1 

n ) (2n — 1) 4 n 


A 


Lời giải. Bài này cần một chút “gia cố - thêm thắt” từ khai triển quen 

thuộc của — ===== . 

Vl -4x 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 





























94 


4.5. Bài tập minh họa 


Thật vậy, nếu tinh ý 1 chút ta sẽ nhận ra: 

1 


(l + x) 3/2 

Hoặc nếu viết theo ngôn ngữ hàm sinh : 


g<-l/4)‘<» + !)(“) 
—0 


X 


G ( (-l/4) fc (2A; + 1) 


'2k' 


k>> (1 + x ) 3/2 

Tức là hệ số của x k trong khai triển thành chuỗi luỹ thừa hình thức 


cua 
Ta có: 


là hệ số của x k trong khai triển thi 

ặĩ^ M-V4)‘(*+!>(“) 


é (-I ) fc+1 ( 

fc=o ' 


n\ /2fc\ 2k + 1 £ 

V jfc J 4^ 


= - n 


1-t 


(! + «) 


3/2 


u = 


1 - t 


- [t n } Vĩ -1 

J(-l) n 

Jlj 

(-l) n (-l) n (2n-l)!! 


"2n N 


2 n n! 

1 


n ) \ n (2n — 1) 

Nên từ đây suy ra điều phải chứng minh. ■ 

Nhận xét. Theo quan điểm chủ quan của tác giả, bạn đọc chỉ cần nhớ 
thật kỹ dạng khai triên luỹ thừa hình thức của hàm :, và tất 


cả những dãy số có liên quan như: 

' 2 k\ \ { 1 / 2 k' 


G kị 


k 


;G 


2k + l\k 


i G ( (2 k + 1) 


y/1 — Ax 
'2k" 


k 


, ... 


Khi cần thiết, ta có thể tự thiết lập hàm sinh tương ứng thông qua các 
phép biến đổi, lấy đạo hàm tương đối đơn giản. 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 




















4.5. Bài tập minh họa 


95 


Ví dụ 4.13. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có: 


1 minh răng với mọi sô nguyên dương 
fn\f 2 k\ /2 n — 2 k\ ( 2 k\ k 

wu) = £u-*)UT 


4 n ỷ (u (2:k 

to 


Lời giải. 

Ta có: 


4 ”Ế® 


( 2k ) = nịn] 1 [ 1 

Uy 1 J 1-í [vT^4ĩi 

= 4 n [í n ] 


u = 


1-t 


= n 


V(1-Í)(1-5Í) 
1 

V(1 - 4í) (1 - 2ỒÍ) 


Đồng thời ta cũng có: 


u / 2n _ 2 &\ rk co ^ v ị f ni 1 . \ 

2^ 0 \ n-k )\k [ J Vĩ^4í'Vĩ^2ÕÍ 

= \t n 1 1 

V(l-4t)(l-20t) 

Nên từ đây suy ra điều phải chứng minh. 


A 


Nhận xét. Có thể nói, trong tổng tổ hợp có chứa là dấu hiệu hay 

để áp dụng phép chuyển đổi Euler. Đồng thời, cách biến đổi hàm sinh 
để làm mất đi số 4 n cũng là một kỹ thuật đẹp cần lưu ý. 

Ví dụ 4.14. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có: 



A 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 





















96 


4.5. Bài tập minh họa 


Lời giải. 

Ta có: 


k =0 




1 

t 

Vl + 4tt 

1 -t 


= 4 n [t n \ = = ==== 

V(l-í)(l + 3í) 

= ít n l 1 

V(1-4í)(1 + 12í) 


Đồng thời ta cũng có: 



conv 


ij.ni \ _ \ _ 

' VI + 12 1 


= [ n 


V(1-4í)(1 + 12í) 


Từ đây suy ra điều phải chứng minh. 


Ví dụ 4.15. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có: 



/ựi—k 

k + 1 


471+1 _ 2^+1 
n + 2 


A 


Lời giải. 


Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 
























4.5. Bài tập minh họa 


97 


Ta có: 


(—1)^ í n — k 

I —n \ 


k ) k + 1 


- 4 " t ( 

k =0 v 

ế 4™ [ t "i J_ 
L J 1-t 


n — k\ (— 1 / 4 ) ; 


k ) k + 1 


1 ln 1 


V 


u = 


1 -t 


u u 

L 4 1+ 4 

= fín 7 l. ~ 4 ( 1 0 ~ t) ln ,, (1 ~ f) 

1 J 1 - í í 2 í 2 

4 t+1 


( 


n+2 


ln 


1 


1 - 1 


- 21n 


/ \ \ 
1 


V 


V 1 “ ẳ/y 


= 4 n+1 


n + 2 2 n + 2 (n + 2) 

47-1+1 _ 2™+l 

n + 2 


Nên từ đây suy ra điều phải chứng minh. 


Ví dụ 4.16. Cho trước các số nguyên dương p,m,q. 
Chứng minh rằng Vn G N*; 


Ỵ-y {p-k\ íq + k + 1\ _ / q-k\ íp + k + ì\_{ p + q + 2 \ 
~t\p-nj\ m ) Kq-n) V n / \n-m + q + lj 

k —0 /c—0 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 


























98 


4.5. Bài tập minh họa 


Lời giải. 

Ta có: 

§( 


p — k\ f q + k + 1 


p — n 


m 


)=Ề( 

7 fc=o v 


p — fc\ /ợ + + T 

n — k) \ m 


B 


= [t n ](i+t) 


p 


u 


m—q—l 


L(i-«) 


ra+1 


£ 


u = 


1 + t 

m+1 


Ỷĩn—q—1 

= [t n 1 (1 + *)P (1 + í) 

= (1 +í )P+9+2 

p + g + 2 
/i — ra + 1 + g, 

Đẳng thức còn lại chứng minh hoàn toàn tương tự. 

Nên từ đây suy ra điều phải chứng minh. 

Ví dụ 4.17. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có: 


Ề<-<) 

k =0 x 7 


(x-k) n+l = -(n + 1)! 


A 


Lời giải. 

Trước tiên ta cần điểm qua bổ đề sau: 
BỔ ĐỀ 4.1- 


§(-<) 

Chứng minh. 

è ( k ) (_1) ** ,ẫlí " 1 

fc=o x 7 


** = ị ị } (-l)”n! 


j\ ki(-u)' 


□ 


1 -t 


Ế {i} 


nt{ỉ} 

k=0 x ; 


Lfc =0 v ' ( 1 + u ) 
k\(-l) k t k 


k+l 


u = 


1 -t 


n 


(-1 ) n n\ 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 
















4.5. Bài tập minh họa 


99 


Trở lại với vấn đề chính. Ta có: 


k =0 ' 7 

=Ế<-^(fì’Ễ( n : i y + ^ T (- i i rkr 

k =0 ' 7 r =0 ' 7 

-Ẹ(“* 

r=0 ' ' k =0 ' 

=( n 

+ ctỉ) ( - i) ” l {"» 1 } ( - ir " ! 

= x(n + 1)!-— n! 

2 X — n , t ., 

= (n + l)! 


Nên từ đây suy ra điều phải chứng minh. 


Ví dụ 4.18. 


Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có: 


c í I\k í n \ („ u\n+2 _ 3n 2 + n + 12x 2 - 12 nx 

ẻỉ (_) w ( ’ -24- (n+2)! A 

k =0 v 7 A 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 








100 


4.5. Bài tập minh họa 


Lời giải. 


Ê<-1)* (?)(.-*)" 

k =0 v 7 

n /„\ n +2 / 

=Ẻ(-I)‘(l)f( 

fc=0 ' / r=0 ^ 


IX 


71+2 —r 


r 


(-1 Ỵk 1 


71+2 ✓ 

1 

r=0 x 


n + 2 N 


IX 


71+2—r 


r 


(-I)'ẻ(-D‘(ỉ)f 

/c—0 


' n + 2 )x 2 ị n \n\-( n + 2 )xỊ n + ỉ 
n ) 1 n J Vn+1/ln 


n! + 


'n + 2\ ịn + 2 
n + 2Ì \ n 


X 2 , . xn. ., 3n + l , . 

= 2 (n + 2)! - Y(ra + 2)! + ra(ra + 2)! 

3n 2 + ra + 12x 2 — 12?zx . , 

-— (n + 2)! 


24 


Nhận xét. 

Bằng việc sử dụng định lý: G ( k p ) = 1^1 

fc=0 ^ 7 

thể tự luyện tập bằng bài toán sau: 


k\t k 


nỉ 


(1-t) 


k+1 


. các bạn có 




n\ (2n — k' 


n 


r 

k 


kỉ 


Ví dụ 4.19. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có: 



Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 








4.5. Bài tập minh họa 


101 


Lời giải. 

Ta có : 


ề 

—n \ 


k=0 
n 


4 n \ ík + rì 
2n — 2k ) V n 


™ / 

ẫ 

k =0 x 


4n 
2n + 2 k y 


'k + rì 
k 



>4n 1 

t 2n 


1 

í 2 


r J 

(1 - í) 2n+1 

_(l-w) n+1 

-1 

cq 

■+o 

r—1 

3 

- 

r,2n- 

1 


1 

t 2 

- 

_ 

(1 -í) 2n+1 

,(l-u) n+1 

LL r) 

(1-Í) 2 J 

- 

r+ 2 n' 

1 

(1 

^2n+2 



14 

(1 - tf n+1 

(1 

- 2í) n+1 


_ 

r.2n- 

l-t 




- 

4 _ 

(1 - 2 t) n+1 




- 

r,2n- 

1 


+ 2n-ll 

1 

- 

4 

(1 - 2í) n+1 


J (1 

- 2t) n+1 

_ 

> 2n ( 

+ 1 + 2n — 

1> 

- 2 2n_1 

Í2n — 1 + n + 


1 

, 2n 

) 


V 2n — 1 


- r 


= 4»r^ -4". V 3n_r 
n) 2 \ n 

= 4 n/3n\ _ n _ 1 2/3ra\ = 4 „_ 2/3n' 
7ỉJ 2 3\n/ 3 V rc, 


Nên từ đây suy ra điều phải chứng minh. ■ 

Ví dụ 4.20. Cho bộ ba số nguyên (ra, n, r) thỏa mẫn 0 < r < n < m— 2. 

Ký hiệu :P (m; n; r ) = £ (-1)‘ ( 2 (fc + 1} ) ([) • 

k =0 ' n / V / 

Chứng minh rằng: 


n / 

y^P(m; n; r) = í 

r=0 ' 


ra + n 
n 


A 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 





















102 


4.5. Bài tập minh họa 


Nhận xét. Bài Toán này là một trong những bài tác giả thích nhất, vì 
nó rất đúng với dụng ý về hàm sinh của tác giả khi viết chuyên đề. Rõ 
ràng các cách khác như, đếm 2 cách, quy nạp, ... gần như không hiệu 
quả khi ngoại hình bài toán quá cồng kềnh, rối rắm. 

Lời giải. 

Ta có: 


P(m- ra; r) = 

k =0 ' 

ầ [í' 


m + n — 2 (k + 1)\ (r s 


n 


k. 


Á \±n+m —2 


t 


n 


(1 -t) 

- Ếề 


] 7, hn+1 [(1 -uỴ\u = t 2 \ 


V J (1 _ í) n+l 

JL JL . h - t 2 Y 

Y, p n ; r ) = 52 1*” 1 " 2 ] ri _ Tyt+Ĩ 

r=0 r=0 ' ' 


. . Ễ(i-fy 

= [ r ~ 2 ] r=0 


= [* 
= [* 


= n 
= n 


(1 - t) n+i 
1- (1-Í 2 ) n+1 

m-21 1 - (1 - gj 

J (l-í ) n+1 

-21 1 - li - *T +1 

J t 2 (l - í) 

1- (l -í 2 )” +1 


(1-í) 

1 


n+1 


= n 


(1-í) 

1 


n+1 


- (1 + í) 


n+1 


(1 - í) n+1 
ra + n + 1 — r 
ra 


ra + n 
m 


Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


















4.5. Bài tập minh họa 


103 


Do n + 1 < m - 1 < m ^ [t m ] (1 + í) n+1 = 0. 

Nên từ đây suy ra điều phải chứng minh. ■ 

Ví dụ 4.21 (Hoàng Xuân Thanh). Chứng minh rằng với mọi số nguyên 
duơng n, ta có: 


£<-»>* (“Ì") = ( - 1)L ° flJ 

k =0 v ' 


A 


Nhận xét. Tất nhiên là so với những bài toán nêu ở trên, bài này chỉ là 
bài dễ. Tuy nhiên, dụng ý tác giả đưa ra bài này là một mục đích khác, 
tức là: Trong trình bày lời giải, đôi khi ta không muốn phải chứng minh 
lại các định lý A (4.2); B (4.3), khi đó, ta sẽ ngầm dùng chúng và sử 
dụng luôn kết quả hàm sinh tìm được để lời giải ngắn gọn. Và cũng là 
để làm “vừa ý” những người đọc vốn không quen với kiểu trình bày có 
các ẩn u. 


Chẳng hạn với bài toán này: khi dùng định lý A (4.2), ta tìm ra được 


ngay hàm sinh cần tìm: / ( t ) = 


-—— 77 , và hệ số cần xét là t n . 

1 + t 2 ' 


Lời giải. Bây giờ, tuỳ theo số dư của n trong phép chia cho 4, ta có: 


= 



1 

- [t n 

ì 

1+t 2 

J 1 

n 

1-t 



1+t 2 



n 

1 

(1- 

tý 

1-t 

1 +t 2 

n 

1 


1 

1-t 

1 + - 



+í 2 


2 1 


(1 -tf 

(Biến đổi này thực ra cũng là từ định lý A (4.2)) 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 















104 


4.5. Bài tập minh họa 


oo 


) oo 

= in Ẽ 

k =0 


(-2 1)‘ 


^n(l -t) 


n — k + 2k + 1 
n — k 


rl rh 1S 

I^Ẻã^T-Ẻ (-*)*(""* 

/c=0 V 1 fc=0 v 

£(-<!:)-Ể><y 

fc=0 x 7 A;=0 v ' 


Nhận xét. ở đây đã dùng tới khai triển quen thuộc: 


2/c+l 


— 1 N 


(! -*) 


n 


'n — 1\ , ín\ , /Vì. + — 1\ k 

õ + 1> + - + k ]x + 


Ví dụ 4.22. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có: 


LU . / 

ẵ(-»‘ 

k =0 v 


n — k\ 4 n ~ k 
k J n — k 

. ,3 - _ n (n — k s 

Lời giai. Ap dụng đăng thức:-- 

n — k \ k 

Ta có đẳng thức cần chứng minh trở thành: 


2 n + 1 


n 


A 


'n — k\ fn — k — T 
k ) + 1 k-1 


Ề <-!>*( 

k =0 v 

LfJ ,, 

Ẹ (-!)*(( 

k =0 v v 


n — k\ 4 


n—k 


2 n+l 


k J n — k n 
n — k\ (n — k — V 




ỵ { - ir \K * j + { *-!;; 

yy , _,, LU , 

Eh 1 \ ‘"‘+EI - 1 ) 1 

fc=0 ' 7 fc=0 ' 


^n —k _ 2 n + 1 


n " k - 1 )ị n ~ k 
k — 1 


= 2 n+1 


Ta có theo định lí A (4.2) thì: 


Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 














4.5. Bài tập minh họa 


105 


LU 

£<-» 

k =0 


k I n — k \ An _ k 


k 


ịĩl-K _ 


k =0 


Suy ra: 


tu , / 

4”E(-l/4)‘( 

fc=o ' 


n — k' 
k 


4 n [t n ] - 


= 4 n [t n j 


LU 

£<-»> 


k Ị n — k — 1 \ A7ỉ _ k 


n [j.n—l 


k - 1 


ịn-k _ ịn ụ 


= 4 n [t n ] 


1 

1 

t 2 

1 - t 

4 


u 1-t 

(í - 2) 2 




-Ị 

-11 1 

1 

i 2 

-* t 

1 +J 

Li — 

1 - í 


4 

-1 

4(1- 

t) 



(t - 2) 


LU , _ íA LU 1 \ 

{-l) k ( n ~ k )4 n - k + V {-l) k ( n ~ k ~ 1 )4 n - fc 

k =0 \ k J k=0 \ k-1 J 

2 - t 


(t - 2f 

1 4 n+1 1 4 n+1 1 , 

m _ _ Ị^nj _ _ # _ 2 n + 1 


2 — í 


t 

1 - ^ 
2 


2 2 


n 


Từ đây suy thẳng ra điều phải chứng minh. 

Ví dụ 4.23. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có: 

LSI 


E 

k =0 


n — k\ 6 


k 


- 2 ) 


k ) n — k 


n 


A 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 

























106 


4.5. Bài tập minh họa 


Lời giải. 

Ta có : 


Ị|_J 


k =0 


'n - fc\ n 6 fc 
k ) n — k 


Ị|_J 

E 

k =0 




Ta lại có: 


^("7^6*4 [í"] 1 


/c=0 


k 


1-t 


LU , 1N , , 


fc=o 


J £ 


1 — 6u 
1 

1 — 6^ 


u = 


1 -£ 


= [í n ] ĩ 


u = 


1 - í 


= [í n ] ĩ 


-t-6t 2 
1 -t 


— t — Qt 2 


Suy ra: 


LfJ 


nS = 


K 

UJ// 

z—n \ \ 


n — k\ n K 
• 6 fe 


Ả: n — k 


k =0 

[*"] 

H 

[*"] 


n — k\ ín — k — r 

k ) + V k - 1 

2-í 


6' 


—6í 2 - í + 1 
2-t 

(1 -3í)(l + 2t) 

1 1 \ 

1 - 3t + 1 + 2t) 


^ s = 


3 n + (-2) 
3 n + (-2) 
n 


n 

n 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 

























4.5. Bài tập minh họa 


107 


Ví dụ 4.24 (Hoàng Xuân Thanh). Chứng minh rằng Vn G N* : 



1 

7ầ 


| 7 l + x / 5\“ +2 

u 2 ì 


+ (-l) n+l 



A 


Lời giải. 

Đây có lẽ nên là một bài Toán đẹp mà không quá khó. Ngoại hình của 
bài toán có thể khiến bạn hơi rối, nhưng trước tiên, theo thói quen, ta 
hãy làm một bước nhỏ để đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo. 



n+2 N 


71 + 2 ' 


= Fn +2 


Kể ra cũng gọn được một ít rồi, tuy chưa đáng kể, cái ta muốn khử là 
cái dấu phần nguyên, vốn hơi khó chịu trong tính toán, số 2 ở mẫu số 
71/ I h 

trong —-— gợi ý cho ta cách xét số dư trong phép chia của n cho 


° L 2 J ° " 

2, nói cách khác là tính chẵn lẻ của n. 


Một cách tự nhiên, sau khi xét tính chẵn lẻ của n, ta chia tổng ban đầu 
tiếp thành hai thành phần theo tính chẵn lẻ của /c, và như vậy hiển 

77 I h 

nhiên sẽ phá hết được những dấu phần nguyên —-— . Một ý tưởng 

2 

hết sức đẹp và đơn giản! 

Bây giờ, ta xét thử n = 2 m + 1, trường hợp n = 2 m hoàn toàn tương 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 



























108 


4.6. Các bài toán không mẫu mực 


tự. 


n 


£ 

k=0 


n-\-k 
L 2 J 

k 


/ 

£ 

u —n \ 


2m+l+fc 

2 

k 


k=0 

m / 2m+l+2Ả; \ m / 

Ễnr j + ẳ 

fc=0 x 7 fc=0 v 


/c=0 x ỵ k 

£ (” t k ) + Ẽ ( 

1 r 1 


2ra+l+2/c+l 

2 

2fc + l 


= [í m l — 1 , 
L J 1 -í 


1 — u 


u = 


m + k + r 
2fc + l 

t 

(1-Í) 2 J 


+ [i m+1 ] 


t 

1 

t 

(1-í) 2 

53 

t-H 

_1 

LL r) 

(1-Í) 2 J 


= [í 
= [í 
= [í 


1 -í 


m 


m 


1-3 t + t 2 
2 - t 

1-3 t + t 2 
2(1 -t) 


+ n ĩ 


1 


— 3í + í 2 


(*) 


4- \t m 1_-__ 

1 - 3t + í 2 L J 1 - 3í + í 2 
= 2i^2m+l + F r 2m 

= Í2m+1 + (-^2m+l + -^2 m) 

= Í2m+1 + F2m+2 


— Cỉm+3 — ^(2m+l)+2 — 


n+2 


Bước (*) là dạng quen thuộc của các hàm sinh liên quan dãy Fibonacci. 
Nên từ đây suy ra điều phải chứng minh. Một bài toán rất - rất đẹp!B 


4.6 Các bài toán không mẫu mực 

Bài toán 4.5. Chứng minh rằng Vn G N* 

£ (-*>(:) (I) 


0 <k<i<n 


n í 2n 
2 [ n 


A 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 

































4.6. Các bài toán không mẫu mực 


109 


Lời giải. 

Tham khảo lời giải tại địa chỉ 

http: / / diendantoanhoc.net / íorum / index.php? / topic/82111-sum 
-0-le-k-le-i-le-n-lefti-kbinomnibinomnkright-dfracn2binom2nn/ 

(Bài viết số 2). 

Ta có đẳng thức sau: 


(i-k) 

0<k<i<n 





■ + 



+ —b 



— (In —1 


Với một số nguyên dương n cho trước, xét dãy số (bfc)k >0 xác định như 
sau: 

(2 -|- 

Bây giờ xét khai triển chuỗi luỹ thừa hình thức của: C(x ) = ——- 

với |x| < 1. 

Ta có: 


C(x ) — (l + X + X 2 + • • •) 




oo 


E 


= > c n x 


n 


n=0 


Bằng cách xem xét hệ số của x k (0 < k < n); ta có: bk = vo < k < n 

(1 + x) 2n 


(C(x)r = 


(1 — xỴ Ẩ 


oo \ / oo 

y c n x n ] • (^2 c n x 


\ĩl=0 


\ĩi=o 


'2rì 

0 


+ 


'2rì 

1 


X H-h 


'2 rì 
2 n 


X 


2 n 


(l + 2x + 3x 2 + ...) 


' oo \ / oo 

^2 CnxU ) ■ ( CnXĨl 


Kĩl=0 


\ĩl =0 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 














110 


4.6. Các bài toán không mẫu mực 


Bây giờ so sánh hệ số của x n 1 ở hai vế, ta có: 


IC;) 


(n — r) — CoCn -1 + C\C n —2 + ... + C n —iCo 


bobn-1 + bịb n -2 + ... + b n -ibo 
n— 1 r 

£ 


k =0 L 


o) + (l) + "‘ + \k 


n \ 1 n \ Ị n 

,k + 1 / ^ VẢ: + 2/ ~\n. 


— &ĨI— 1 


Như vậy, công việc còn lại của ta là đi chứng minh đẳng thức sau: 


(2n\ n (2rì 

£("J ( "- r) = iu 

r =0 v 7 x 


(4.1) 


Ta có: 


£ ( 2 ;) 

r =0 x 7 


(n — r) = 


n 

n 

2 


|( 2 ;)-&( 2 ;) 
r =0 v 7 r=0 v 7 

s(r)-(»)]-§< 


'2rì 

r 


= n.2 


2n—1 


n (2 n 


( 2 ;)-l>( 2 ;) 


Nên (5.1) tương đương với 


n.2 2 "- 1 = 

r=0 ' 


2rì 

r 


(4.2) 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 










4.6. Các bài toán không mẫu mực 


111 


Bây giờ với r = 1; 2;...; n, ta có: 


r 



r • (2n)\ (2 rì)\ 

r\ • (2n — r)! (r — 1)! • (2 n — r)\ 

, - 4 2 : “/ì 

(r — 1)! • (2n — r)! \ r — 1 / 


Suy ra 




= n.2 2n_1 


Từ đây suy ra (5.2) đúng; suy ra (5.1) đúng. 

Do đó đẳng thức ban đầu được chứng minh hoàn toàn. ■ 

Nhận xét. Đây là một trong những bài Toán khó nhất trong tài liệu 
này. Bước biến đổi đầu tiên là tương đối khó để xây dựng. Hàm sinh 
đưa ra cũng không phải là hàm sinh tương ứng với cả 1 dãy số cần xét, 
mà nó chỉ là hàm sinh tương ứng với những số hạng đầu tiên của dãy 
mà thôi. Ngoài ra, bài này còn đòi hỏi các kỹ năng biến đổi thành thạo 
với tổ hợp chập (ở phần 3-4). 

Nhìn chung; đây là 1 bài toán hay - khó - ngoạn mục! 

Điều dễ dàng bù lại là kỹ năng xét ( C(x )) 2 tương đối quen thuộc. 

Suy ngẫm về bài toán này ta thấy, có mối liên hệ mật thiết với định lý 
tổng từng phần 

(Định lý P): = )_ 

k=0 

Như vậy, dù là một bài toán không mẫu mực nhưng lời giải trên cũng 
có những cơ sở nhất định, chứ không hẳn là cảm tính và kỹ năng. 


Bài toán 4.6. Chứng minh rằng 


Ấ 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 








112 


4.6. Các bài toán không mẫu mực 



Lời giải. 

Chú ý: Hàm sinh tương ứng của dãy (—1 y 


(T) 


(j e N) là: 


1 1 

(\- vm^ 

|’_ > 1 

+ 4í - 1\ 

VI + 4í ' 

V 2 ị-t) ) 

1 V1 + 4Í 1 

V 2í J 


Ta có: 




-1 


u 


= t(l + t) 


= (x + m + 1) [H (1 + t) x+v —Ị— • —— 

v M JV ; 1 + 2Í 2vty(i + t)y 

1 


= (x + m + 1) [í m ] (1 + í) 


l + 2t 


= (x + m + 1) [í m ] 


(! + *)* 
1 + 2í 


Ta cũng có: 

Ẻ(r_ J j )(-^ 2 n(wr 


1 

1 + 4-u 


u = t(l + t) 


Ị,mi (Ị + ^ 

1 J (1 + 2 ty 


Á 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 




























4.6. Các bài toán không mẫu mực 


113 


Từ đó suy ra: 


(x + m + 1) 

3=0 




(x 


{x + 1) [t m 


m 


(1 + tỴ 


1 + 2 1 


-n 


(1+t)* 


(1 + ty 

1 + 2 1 


+ m [t m 


(1 + 2 í) 2 
(1 + 1 ) 


1 + 2 1 


-n 


(1+í)* 
(l + 2t) 2 


(Mẫu số (1 + 2í) 2 chính là mấu chốt gợi cho ta liên tưởng đến việc xét 
đạo hàm) 


(x +1) [H h + +m [í m ] hị - [H (1+ 


= (x+i)n 

= (X+1)[H 


1 + 2t 

a+ty 


1 + 2 í 


(1 + 2 í ) 2 


1 + 2í 

(l + í) x 

1 + 2Ủ 


_ r m _n d_ / (1 + t) 3 ^ _ r m1 (l + *) a 

L J dí V 1 + 2í ; [ J (1 + 2í) 2 


+ [í 


m— 1 


x(l + t) 3;_1 (l + 2t) — 2(1 + t)" 
(1 + 2 í) 2 


_ r.mi í 1 + t) x 

[ J (1 + 2 í ) 2 

(x+1) n +X H i(1 1 + t )("‘ - n 

_ r.mi í 1 + 

[ J (1 + 2í) 2 

(X+ 1 ) n +X n i(1 1 + t )("‘ - n 

m (1 + 1 ((% + 1)(1 + t) + xt - (1 + t)) 

[ J 1+2 t 

r (1 + + 2 t)x 

[ ' 1+2 t 


2í(l + t) x 
(1 + 21) 2 


(1 + í)* 
1 + 2í 


= [n ®(1 + í ) 21 - 1 




Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 





























114 


4.6. Các bài toán không mẫu mực 


Nhận xét. Đây là bài toán khó nhất trong chuyên đề này! 

Bài toán này được đưa vào mục các bài toán không mẫu mực vì phép 

biến đổi trong bài này là tương đối lạ và ít gặp, hàm sinh đưa ra 

, (l+ị\x 

cũng không quá quen thuộc, dù sao thì phép biến đổi m [t ml 


[í 


ra— 1 


d (d + tỴ 


1 + 2 1 


J dí V 1 + 2 1 


cũng là phép biển đổi đẹp và nên nhớ! 


Bài toán 4.7. Chứng minh rằng với mọi số nguyên n, ta có: 


s (*) 


ỉ^2k-\-l — 5 -^277+1 


A 


Lời giải. Ta có: 


£( 2 ;W+r 

k >0 ' 7 


1 


J 1 -t 
1 


1 — u 


1 — 3 u + u 2 


u = 


1 - t 


lzjk 

1-3 Ĩ ^ + ( Ĩ ^) 2 

= r,2nl JL . 

1 — í (1 — í) 2 — 3í(l — t) + t 2 

r.o-n 1-2Í 


J 5í 2 - 5i + 1 

ị _ 2+5t 


= 5 n \t 2n 1 —:—=5—- 
L J í 2 - Vòt + 1 


1 _ 2 + 5 1 . 

Tức là ta cần chứng minh \t 2n ] —d - -pd - 

L J í 2 - V5t + 1 


= F, 


2n+l 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 
































4.6. Các bài toán không mẫu mực 


115 


Ta có: 


1 2 Vbt 1 2Vt)í 

\ f 2 71] 1 5 _ r ị 2 nl _ _ 5 _ 

í 2 -x/5í + l L J (t-^l)(ỉ-^+ỉ) 

1 2 \/ 5 t 

_ \ j 2 n] _ 1 5 _ 

[ J (^- 0 (V -0 

2 y/Et 


1 _ 

_ r^2nl _ _ 5 _ 

(i+ti#)(i+í=#=i) 

= \t 2n ] __L_ 

(i+ti^ỉ)(i+i-4^) 

2^5 1-271-1] 

5 [ ] ( 


1+í^] fi+í=^=i 


^Tới đây ta dùng đến công thức [t n ] -p 


r n+l_ s ĩi+l 


r-s 


(- 1 ) 


n 


1-75 \ 2n+1 _ /_75_i^ 2n+1 


W5\ _ ( -75-1 


-(- 1 ) 


2 n 


‘ly/l ( 2 ; V 2 


ỉ^ẵr n - ( =^ễ=Ằ 


2 n 


1-VM _ ( — 75—1 


1 — Vỏ \ 2n+1 . (V 5 + 1 


2 ) \ 2 
2n+l 


-(- 1 ) 


2n—1 


+ 


+ 


V 2 

2 yg / ^ 1 - >/ỗ \ 2n _ / >/5 + 1 



Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 















































116 


4.6. Các bài toán không mẫu mực 


= -^2n+l 

Nên từ đây suy ra điều phải chứng minh. ■ 

Nhận xét. 


I 2^5 

Hãy để ý kỹ cách xử lý [t 2n ] ——— -J=r -——, vì cách xử lý này cũng là 

t ^ V 4 “ 1 

cách làm tổng quát với dạng phân thức có mẫu thức là hàm bậc 2 có 
nghiệm thực. 


Trong topic http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/68310- 
sum-kge-0-binom2nk-f-2kl-5n-f-2nl/ nickname hxthanh có đưa ra một 
lời giải khá ngắn gọn dựa trên nhị thức Newton và tính toán Đại số 
thuần tuý. Tuy nhiên, theo quan điểm của người viết, lời giải trên tuy 
“cồng kềnh” nhưng lại có nhiều cái để học tập hơn. 

Dựa trên tư tưởng lời giải trên, các bạn hãy giải bài tương tự: 

Với mọi số nguyên dương n. Chứng minh: 

Tuy nhiên, cách này sẽ không thể dùng để giải bài sau: Với mọi số 
nguyên dương n. Chứng minh: 

J2(-l) n+k 2 k c?) F 2k = F 3n 

k =0 ' 7 

Các bạn hãy tự tìm cho mình cách giải thích tại sao như vậy. Đồng 
thời giải nó bằng cách của hxthanh xem sao? Đây có thể xem là một 
dịp để đối chiếu các cách giải khác nhau. 

Bài toán 4.8. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n,ta có : 


n—l 

(_1 Ỵ-1-k^k 


k =0 



/3n — k — 2\ 
\n — 1 — k) 


t (*) 


(n — k ) 2 l 


A 


Á 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 









4.6. Các bài toán không mẫu mực 


117 


Lời giải. 

Tham khảo lời giải (bằng tiếng Anh) tại địa chỉ: 

http: / / www.artofproblemsolving.com/Forum/ 
viewtopic.php?f=41&t=491174 


(Bài viết số 3). 

Ta có tính chất sau: (Định lý Convolution (4.1)) 


n 

n ư(í)sM) = E [*ì /w' [*""*] 9(0 (4-3) 

k =0 


Ta thấy: 


n — k là hệ số của x n k trong khai triển 


X 


{l-x) 


2 • 


( 3n\ 

k j là hệ số của x k trong khai triển (1 + 2x) 


3 n 


Do đó theo (4.3), ta có: 


(1 + 2xỹ n x 


X 


n 


= X 




(£ 04 ( 1 - 


g C) 


2 fc (n-fc) 


Mặt khác để tính hệ số của x n trong khai triển hàm f{x) = 


(l + 2xỹ n .x 

( l -*) 2 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 










118 


4.6. Các bài toán không mẫu mực 


theo cách khác (theo hướng có số 3 k ) ở vế trái, ta có : 


X 


(1 + 2x) ón x 
(1-x) 2 


((1 — x) + 3x) 3n x 

ẽ 


= X 


„77 


= X 


„77 


— x) 


3 n—k 


k =0 


= X 


„77 


Ễ © 


(i-*r 

3 fc x fc+l . _ x ýn-k-2 


= X 


m Ỷ2 (3' n '\‘ìk rr ,k+i 
k =0 ^ k ' 


^x K+l • (1 - x) 


3n—k—2 


77 — 1 


(_^ 77 -i-fcgfc / (‘òn — k — 2 


k =0 


k \ n — 1 — & 


Vậy ta có kết quả cuối cùng: 


71—1 


£(- 1 ) 


/c=0 


n—1—fcofc í‘in-k-2 
k A n - 1 - k 


)-gcr) 


(ra - k)2 ị 


Bài toán 4.9. Chứng minh rằng với mọi số nguyên khổng âm r, 
thỏa mẫn t > r + s, ta có : 


s 


: 


+ 


s 


t 

r + 1 


+ ... + 


s 


t + 1 


t 

r + s / 


(t + 1 — s) 


t — s 


r 


A 


Lời giải. 

Đặt q = t — r — s. Rõ ràng q là số nguyên không âm. 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 













4.6. Các bài toán không mẫu mực 


119 


Với i = 0,..., 8, ta có: 


(0 

s\ 

(r + i)\{t — r — ỉ)\ 

( í ì 

i\ (8 — i)! 

t\ 

\r + ij 

s\ 

(r + i)! {q + 8 — i)\ 


i\ (s — i)\ 

t\ 


s\q\r\ ( r 

+ z)! (ạ + s-ĩ)! 



r\i\ (8 — ì)\q\ 


s\q\r\ + 8 — 

s\q\r\ ír + i\íq + s — i\ 
t'- V r ) V q ) 


Suy ra : 



Xét khai triển hàm sinh dựa trên chuỗi luỹ thừa hình thức: 



Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 




















120 


4.6. Các bài toán không mẫu mực 


Xét hệ số của x s cả 2 vế, ta có: 


r + i\ (q + s — ĩ 
s — i 


s!ợ!r! 


sct-K 

£( 


r + i\íq + s — ĩ 

i )\ V 


'r + q + s + 1' 
s 

slqlrl ír + q + s + l s 
t\ \ s 

s\(t — s — r)\r\ ít + r 

t\ \ s 

s\ (t — s — r)!r! ( t + 1)! 

t\ (t + 1 — s)\s\ 

(t — s — r)\r\ (t + 1) 

(t + 1 - s)\ 
t + 1 


(t+1 -») (•-*) 


Nên từ đây suy ra điều phải chứng minh. 


Nhận xét. Với cách dùng hàm sinh như trên, các bạn hãy thử luyện 
tập bằng cách giải bài toán đơn giản sau: 

Chứng minh rằng với các số nguyên 0 < s < /c < n, ta có: 

Y^/A/n-A _ /n + 1\ 
ầố w \k-s) ~ \k + l) 


Gợi ý: Sử dụng định lý: G ^ ^ ^ ^ 


ịm—p 

(1 - t) m +! 


Bài toán 4.10. Chứng minh rằng: 


íx + k\ íy + n — k\ 

k Ầ n-k ) A 


Á 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 











4.7. Bài tập tự luyện 


121 


Lời giải. 

Ta có: 


íx + k\ íy + n — k\ 
ỀA k ){ n-k ) 


conv 



\t n ] -_ ——- 

L J (1 — t) x +y+ 2 

(x + y + 2 + n — 1 X + y -\- n + 1 



n 


n 


Từ đó ta có điều phải chứng minh. 


4.7 Bài tập tự luyện 

BÀI 1. Chứng minh rằng với các số nguyên dương m,n thoả mãn: 
1 < m < n — 1 thì ta luôn có đẳng thức : 

/ 2n-m-l \ { n-l\ (k + j\ í2n-m-2k-j-3\ 

\2n-2m-l ) \ m ) ^ \ k ) \ 2 (n-m-k-ì) ) 

BÀI 2. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có : 



BÀI 3. Cho trước 2 số nguyên dương n; r với r < n. Chứng minh rằng 
nếu có các bộ số nguyên không âm (fci; k<i\k n ) thỏa mãn 

n n 

ki = r iki = n 


thì ta luôn có 



Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 











122 


4.7. Bài tập tự luyện 


BÀI 4. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có: 

/•_lV'l+Ì2+-+j„+l Ợl + h + ... + jn - 1)! = 1 
^ ] ji!j 2 !...jn! n 

Trong đó tổng trên được lấy trên tất cả các bộ số nguyên không 
âm (ji; j 2 ; jn) thoả mãn j 1 + 2j 2 + ... + nj n = n 


Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 





4.7. Bài tập tự luyện 


123 


Lời kết 

Chỉ bằng vài chục trang thì đương nhiên không thể truyền tải hết những 
gì người viết chuyên đề muốn gửi gắm. Tuy nhiên, tác giả đã cố gắng 
để có thể có một chuyên đề cô đọng - dễ hiểu và dễ áp dụng. Xin được 
điểm lại một vài ý lớn trong chuyên đề: 

• Luyện tập để sử dụng thành thạo những dạng khai triển hàm 
sinh cơ bản. 

• Giới thiệu một vài kiểu khai triển hàm sinh tương đối khó. 

• Giới thiệu những định lý có ứng dụng nhiều trong tính tổng dùng 
hàm sinh. 

• Các bài tập không mẫu mực có nhiều ứng dụng. 

Vẫn còn nhiều điều khác trong tính tổng dùng hàm sinh mà tác giả 
chưa thể mang đến: các tổng có liên quan đến số nghịch đảo (harmonic 
number), tổng lượng giác, dạng hàm sinh của số phức... Cũng như là 
những cách tiếp cận để tìm ra cụ thể hàm tương ứng với dãy ví dụ 
như phương pháp sử dụng hàm siêu hình (hypergeometric íunction); 
phương pháp sử dụng định lý nghịch đảo Lagrange (Lagrange’s Inver- 
sion Theorem)... Tác giả rất tiếc nhưng chưa thể nói ra được do những 
giới hạn về thời gian và kiến thức. 

Hi vọng là có thể gặp được các bạn trong một chuyên đề khác, có thể là 
1 ấn phẩm khác của VMF, tác giả có thể có dịp để chia sẻ và thảo luận 
nhiều hơn về những vấn đề này. Còn hiện tại, nếu thật sự quan tâm, các 
bạn có thể tìm hiểu thông qua các từ khoá tiếng Anh mà tác giả cung 
cấp, hoặc trao đổi thêm thông qua địa chỉ mail: loc_lhp@yahoo.com 

Tạm biệt và cảm ơn các bạn vì đã theo dõi chuyên đề. Chúc các bạn 
học tốt. 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 





Chương 



ứng dụng 

. •? 


số 

hoc 

• 

5.1 

Định lý 125 

5.2 

Một số hệ thức cơ bản 

5.3 

Các bài toán 127 

5.4 

Bài tập 148 


126 


Trần Trung Kiên (Ispectorgadget) 
Lê Kim Nhã (gogol23) 


Tóm tắt nội dung 

Trong phần này, chúng tôi giới thiệu một số định lỷ và các bài toán 
Số học sử dụng Tổ hợp và ĐTTH. Để giải được chúng, các bạn phải 
biết kết hợp các phương pháp, kỹ thuật với nhau. 


5.1 Định lý 


Định lý 5.1- 

Cho p là số nguyên tố. Khi đó 



: p với mọi p — 1,2, ...,p — 1 


□ 


Chứng minh. 

(p\ _ p{p- l)...(p-k + l) __ Ấ 

11 = -^- Do p nguyên tô và k G {1, 2, ...,p — 1} 

nên (p, kỉ) = 1 


125 





126 


5.2. Một số hệ thức cơ bản 


Mà ( p ) nguyên liên tiếp nên (p — 1 )(p — 2)...(p — k + lỴ:k\ 


( 


k 


) 


XI„„ (p - !)(p - 2 )-(p - * + !) _ „ ^ 
Hay -77-=aGZ 

k\ 


(p-l){p-2)...(p-k + l) 

kỉ 


a € z 


Vậy ta có điều cần chứng minh. 


Định lý 5.2 (Định lý tương ứng của Lưcas.)- 

Cho p là một số nguyên tố và n là một số nguyên dương với n = 

(77- m 77- m _ 1... 77-0 )p • 

Giả sửi là một số nguyên dương nhỏ hơn n, viết i = io+hp-ị - imP m ĩ 

ở đó 0 < io, im < p — 1- 

Khi đó 



(mod p) 


□ 


Định lý 5.3 (Định lí RUF)- 

Cho số nguyên dương n, Gọi e là nghiệm phức khác 1 bất kì của phương 
trình x n = 1. 

Xét hàm đa thức: 


oo 




Khi sử dụng định lí này nên chú ý từ định nghĩa e thì ta có: 


1 + £ + ... + e n_1 = 0 


□ 


5.2 Môt số hê thức cơ bản 



• CO=(V) + Cfe - ỉ) <Hệ thức Pascai) 


Á 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 






5.3. Các bài toán 


127 


n\ n' 

0 )< ĩ'< 


< 


n 


5 0 ( 


m 
k — i. 


n —1 
L 2 J 


n + m 


+ 1 


n 

— 

. 2 . 


k 


(Hệ thức Vandermonde) 


5.3 Các bài toán 


Ví dụ 5.1 (Định lý VVolstenholme). Cho p là một số nguyên tố. Chứng 
minh rằng 

= 2 (mod p 2 ) 
p 


A 


Lời giải (1). 

Theo hệ thức Vandermonde, ta có 


'2p N 

p 


V 


p\ p 




Mà : p , Vfc = l,p — 1. Do đó ^ p lj ‘ p 2 = l?p — II 

Lời giải (2). 

Với p = 2 điều khẳng định đúng vì ^ 2 ^ —2 = 4 chia hết cho 2 2 = 4. 
Xét số nguyên tố p > 2, trước hết ta có đẳng thức 

2p\ f2p-r 

p) \p-l 

Từ hệ thức (2p — k)(p + k) = k(p — k ) (mod p 2 ) đúng với mọi k = 

p — 1 

1, 2,..., ——— (số p — 1 chẵn), ta có tích 


(2p — l)(2p — 2)...(p + 1) 

= [(2j;-l)(i>+l)][(2j>-2)(p + 2)]... (2p-^) 

= [10 - 1)] [2.(p - 2)]... (mod Ị, 2 ) 




p — 1 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 


















128 


5.3. Các bài toán 


đồng dư với số (p— 1)! theo modulo Ỷ 
Lập luận tiếp được 1^1=2 




= 2 (mod p 2 ). 


Ví dụ 5.2. Chứng minh rằng với n là các số nguyên dương lẻ thì tập 



chứa lẻ các số lẻ. 

Lời giải. 

Đặt 



A 


Khi đó 

2S n = Q + Q + ... + Q - 2 = 2 n - 2 => s n = 2 n ~ l - 1 là số lẻ 


Vậy tập s phải chứa lẻ các số lẻ. ■ 

Ví dụ 5.3. Cho nGN,n> 1. Tìm ƯCLN của các số 


'2 n\ ( 2n\ ( 2 n 

1 r [ 3 V2n — 1 


A 


Lời giải. 

Ta có: ( “A ) + (""’ 


2n—1 



CÓ dạng 2 m . 


Ta cô: r +1? l = ^ r 1 * - r | =» 2 P+1 


\ m ) 


m 


\ m — 1 


Í2P +1 q\ 

\ m J 


Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 








5.3. Các bài toán 


129 


Ví dụ 5.4 (Dề thi HSG tỉnh Đắk Lắk 2011-2012). Cho m là số nguyên 

(ra+ 2010)! 

thỏa 0 < ra < 2011. Chứng minh rằng - ++ — là một số nguyên. A 


ra!2011! 


Lời giải. 

Để ý rằng 


'ra + 2010^ _ (ra + 2010)! _ 2011 (m + 201f 

2010 


ra!2010! 


ra + 2011 


2011 


Suy ra 


(m + S011)( m + “ 10 )=201l( ro + “ 11 ') 

v V 2010 ) V 2011 J 


Tức là 2011 I (m + 2011) ( m ++ 10 ) 

'V 2010 ) 


(do 

V V 2010 ) V 2011 ) 

Vì 2011 là số nguyên tố và 0 < ra < 2011 nên ƯCLN(ra, 2011) 
đó: ƯCLN(ra + 2011, 2011) = 1. 


= 1, từ 


Vậy 2011 


"ra + 2010\ . (ra+ 2010)! lv . 

hay - — -. — la một sô nguyên. 

2010 J ra!201l! 


Ví dụ 5.5 (Hungari 2001). Cho m,n là các số nguyên dương và 1 < 
ra < n. 

Chứng minh rằng 


I)i 


ra 


A 


Lời giải. 

Áp dụng hệ thức Pascal = 

§+:)++!+( 


'n- 1\ , (n- r, , , 

k + U-I 1 ’ tacó: 


'n — 1\ ín — 1 

k ) + u + l 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 










130 


5.3. Các bài toán 


Suy ra: 

ra —1 

n 


111—1 / \ 


= (- 1 ) 


ra —1 


n 


n — 1 
.ra — 1 


= (- 1 ) 


ra —1 


n 

ra ị I : ra 

ra. 


Ví dụ 5.6. Hãy tìm tất cả các số nguyên dương n thỏa mẫn điều kiện 

( 2n\ , , Í2n\ 

) = (2n) k , trong đó k là số các ước nguyên tố của ( 1 . A 

n ) \n ) 

Lời giải. 

.. . „ (2 n\ _ . „ .. „ 


Giả sử p là một ước nguyên tố của 

. , /2n\ 

phân tích tiêu chuân của 

Ta sẽ chứng minh p m < 2n. Giả sử ngược lại, p m > 2n. 
2n 

= 0 . 


. Gọi ra là số mũ của p trong 


Khi đó 
Suy ra : 

ra = 


P" 

2 n 
. p . 


-2 


n 

IPẢ 


+ 


2 n 

p2 


-2 


n 

p 2 _ 


+ ...+ 


2 n 


V 


ra—1 


-2 


n 


ra—1 


.p 


(*) 

Với X G R ta có [2xJ + 2 > 2x > [2x\ => [2x\ — 2 [x\ <1 

Do đó từ (*) suy ra ra < ra — 1 mâu thuẫn. Suy ra điều phải chứng 

minh. 

Từ kết quả vừa chứng minh ở trên ta được: 


' 2n 


n 


= {2n) k ^ k = 1 và 


'2rì 


n 


= 2n n = 1 


Ví dụ 5.7 (T7/245-THTT). Cho ra,n,p G N thỏa mẫn: 

p < ra + n và a = max{0; p — ra}; b = min{p; n} 
Chứng minh: 

(m + ra — 6)!p! y; ^ (m + n — a)! 


A 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 






















5.3. Các bài toán 


131 


Lời giải. 

Theo đẳng thức Vandermonde : 




m + n 
V 


Dễ thấy rằng tổng này tương đương với 


é CH.-.) 

nên : 

(ra + n — p)!pì ^2 ^ = (ra + n)\ 

Va > 0 thì (ra + n — a) ! I (ra + rì )! và (ra + n — p )! I (ra + n — b )!. 
Từ đó suy ra ngay đpcm. 

Ví dụ 5.8 (China MO 1998). Tìm số tự nhiên n > 3 sao cho 


>2000 : 


_ , . n\ . n\ . n 

:1+l ĩ + 2 + 3 


Lời giải. 

Theo đề bài ta có: 

!+(") + (2) + (3) = 2 fc (0 <k< 2000 , k G z) 

(n + l)(n 2 -n + 6) = 

6 

(n + 1 )(n 2 — n + 6) = 3.2 fe+1 
Đặt ra = n + 1 (ra > 4). Khi đó ta có 

ra (ra 2 — 3 ra + 8) = 3.2 fc+1 

Do đó chỉ có thể xảy ra 1 trong hai trường hợp sau: 


A 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 





132 


5.3. Các bài toán 


Trường hỢp 1: m = 2 S Do m > 4 nên s > 2 


=> m 2 - 3m + 8 = 2 2s - 3.2 S + 8 = 3.2 fe+1 " s 


Nếu s > 4 thì 2 2s — 3.2 S + 8 = 8 (mod 16) 

8 = 3.2 fc+1_s (mod 16) => 2 fc+1_s = 8 =» m 2 - 3m + 8 = 24 (không 
CÓ nghiệm nguyên) 

Nếu 5 = 2^>m = 4^>n = 3 (thỏa mãn) 

Nếu s = 3=^m = 8=^n = 7 (thỏa mãn) 

Trường hỢp 2: m = 3.2 S Làm tương tự như trên ta tìm được n = 23 
Vậy n = 3, n = 7, n = 23 là những giá trị cần tìm. ■ 

Ví dụ 5.9. Chứng minh rằng với mọi số tụ nhiên n > 2 ta có 


ry~ị 1 



A 


Lời giải (1). 



n — k 


A /2 n + 1\ 



n 



2S = y 2i 


i= 1 



Xét hàm /(x) = (1 + x) 2n , theo định lí RUF ta có: 

A = ịự(i)+f(-i)) = ị.2 2n = 4 n 


Hay s = (2 n + 1)— = (2n + l)4 n 1 :4 n 1 . Suy ra đpcm. 

2 


Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 




5.3. Các bài toán 


133 


Lời giải (2). Ta có 

'2{n — k)\ {n — k' 
2n + 1 


n n ~ 7 \. 


2n + 1 
n — k) / 


ị<r)=ị 


2k{2n + 1 )! 


2n + 1 


2(2fc)!(2n- 2fc + 1)! 


Ẻ 

fc=i v 


2 n 
2k- 1 


Mặt khác 4 n = (1 + l) 2n - (1 - l) 2n = 


v2n 


2 Ề 

fc=l v 


2 n 
2 k- 1 


Do đó 

n—l 


ll —_L /■ 

g 

7 „—n \ 


2n + 1 \ /n — k' 

2(n — k)J \ 1 


. ỉ . 4" = (2n + l)4 n_1 ; 4 ra_1 
2 2 


k=0 

Vậy ta có đpcm. 

Ví dụ 5.10 (USA MO). Cho p là số nguyên tố chứng minh 


n 


n 


p. 


(mod p) 


A 


Lời giải. 

Xét n số liên tiếp n, n — 1,..., n — p+1. Chúng đồng dư theo module p 
với các số 1, 2, ...,p. 

Ngoài ra một trong chúng, chẳng hạn số V, chia hết cho p, từ đó 


n 




p J p 

Xóa số N sẽ được bộ số đồng dư với hệ thặng dư khác 0,1, 2, ...,p — 1 
theo modulo p. 

Giả sử là tích cách số còn lại sau khi loại số N : 

n{n — l)...(n — p + 1) 


n 




N 


Thế thì I I = (p — 1)! (mod p). Nhân với — được: 

p 


ivn _ (p- 1)!N 


V 


V 


(mod p) 


(5.1) 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 














134 


5.3. Các bài toán 


và chia cho số (p— 1)! nguyên tố cùng nhau với p, ta biến đổi (5.1) dưới 
dạng 

NU _ N 


p\ 


p 


(mod p) 


(5.2) 


JV[Ị , V (n 

trong đó — 7 — la sô nguyên băng 

p' [ \p, 

Vậy ta đã chứng minh xong điều kiện khẳng định đầu tiên của bài toán. 


AT , * N _ 
Mêu sô — = 
p 

p s+l . 

Suy ra —— 
p 


n 


p 


chia hết cho p s thì (5.1),(5.2) vẫn đúng theo module 


( ) : p s . Vậy khẳng định thứ hai được chứng minh.B 

\pj 

Ví dụ 5.11 (Trường Đông toán học miền Nam 2012-2013). Cho số 

nguyên tố p. Chứng minh rằng 


5 (')("') 


= 2 P (mod p 2 ) 


Lời giải. 


p 


'p + i' 


= 0 (modp); ( . 1=1 (mod p) Mi = l,p — 1 


Ta có: 


p 


p + i 
i 


-1 

p\ÍP + ^ 


p 


p 


(mod p 2 ) 


Suy ra: 


Ẻ©cr)4C) 


= 2 P (mod p 2 ) 


A 


Ví dụ 5.12. Cho p G p và p 7 ^ 2. Chứng minh rằng: 

V 


E 

3=0 


p\ p + 3 




3 


= 2 P + 1 (mod p ) 


A 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 










5.3. Các bài toán 


135 


Lời giải. 

Ta có 2 bổ đề: 


Vj = l,p- 1 : 


"2p N 



— 1 


Và định lý Wolstenholme: ( ^1=2 (mod p ) (đã chứng minh ở bài 

V p 

5.1) 

/ 

Ap dụng vào bài toán: 


V 


E 


'ỉA ịp + 3 


-2 p -l 


3=0 
= 1-1 + 


ơ)+g©er) 


-( 1 + 1 ) 


p 


(ĩH+gcxcrH 


- 1 ứ 


Ví dụ 5.13. Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3 và k = 
Chứng minh rằng: 

k , N 

p \-2 

' p 


2p 

3 


È((> 

i=l v 7 


A 


Lời giải. 


Dễ thấy : p, Vz = l,p — 1 

Để chứng minh + ... + (ợ^J ' : p 2 chỉ cần chứng minh 


S =Ề%> 


(5.3) 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 








136 


5.3. Các bài toán 


Ta có 

1 ÍP 

p\iy 


pỉ _ (p - i + l)(p - i + 2)...{p - 1) 
p(p — i)\i\ i\ 

s (-!)*-*(»- 1 )! _ (-ự - 1 

2 i 


= 1_ 2 + 3 ~- +{ ~^k 

Trường hỢp 1: p = 3h + 1 thì 


(mod p) 
(mod p) 


k = 

=>• p 

Khi đó 


2 p 


2(3/1 + 1) 


2 

2/l+ 3 

3 


3 


-fc- 

- 1 = 

- h ^ p — h = ì 

c + 1 


= 2 h 


„ ^11 1/11 1 \ 

5 = 1+ 2 + 3 + "' + ĩ ~ 2 (2 + 4 + - + ĩ) 

= 1 + ỉ + ỉ + "' + *r (l + 2 + "' + fc) (mod 

Ta CÓ — — = — (mod p) nên 

h p — h 

, ,1 1 , 1 1 , 1 , , , 

5 - 1 + í + ỉ + - + ĩ + Trhr + -r ± T ( mod rì 


Trường hỢp 2: p = 3h 4- 2 thì 

fc = 


2p 


2(3 h + 2) 


3 


3 



2 /ì + 1 + =■ 

3 


= 2/ỉ, + l=^p — /i = fc + l 


Khi đó 


„ _ , ,1 ,1 , ,1 „/ 1 , 1 , , 1 \ 

s = 1+ 2 + 3 + - + t (2 + 4 + - + *^ĩJ 

55 1+ 2 + 3 + - + ifc-(ĩ + 2 + - + ft) (m ° ipì 


Ta CÓ — = ——— (mod p) nên 

h p — h 

^-! + 0 + o + - + ỉ + ĩrrT + -T3T mod -P 
2 3 Ả: k + 1 p — 1 


Diễn đàn Toán học A Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 






























5.3. Các bài toán 


137 


Tóm lại ta luôn có s = 1 + 7" + 7- + ... H- — — H -—— 

2 3 p — 2 p — 1 

Theo định lí Wolstenholme ta có 


(mod p) 


1 + \ + ị + ... + — 1 - + r = 0 (mod p) => s = 0 (mod p) 

2 3 p — 2 p — 1 


=> s : p ■ 

Ví dụ 5.14. Cho các số nguyên không ảm i\i\n thoả mẫn : i + j < n. 
Chứng minh rằng: 


2 n-i-j 


tom, 


Lời giải. 

Không mất tính tổng quát giả sử i > j. 

'n\ (p\ (p\ (n\ (n — i\ (p 


Ta w q y 

Đ »‘ A i =Ẻ (") ( 

p =0 v 7 v 
__ ^ y 


I Ị \J J \ 1 ) \n-pj \J 

n\ f n — i \ í p 
n-pj \j ề 


Xét biểu thức 


F(x) = 


n 

Ỳ. A i 

3=0 

n n /_\ / 

Ềê 

õ— n -n— n \ / \ 


3=0 p=0 
n 


n\ ín — i\ íp' 
i) \n-pi u 


X J 


{;) 5 c:;) 5 0 




(I) t ( 

v 7 p=0 x 


n — i 
n — p 


(1 + x) 


p 


A 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 












138 


5.3. Các bài toán 


(> + ‘>'Ế( 


n — I 


—' \n — pj (1 + x) n p 


=(Ĩ)< 1+ *>’( 1+ - 

= Q(l + xỳ(2 + x) 


n —1 


Vậy F(x) = (1 + xỹ(2 + x) n * và Ạj là hệ số của X- 7 trong khai 

triển của F(x). 

Dễ thấy là hệ số của các đơn thức của X có bậc bé hơn j trong khai 
triển (2 + x) n-í đều chia hết cho 2 n ~ i ~^ 

Do đó 2 n ~ i ~^\ Aj. Đây là đpcm. ■ 

Ví dụ 5.15 (Australia MO). Tìm giá trị k tự nhiên nhỏ nhất sao cho 
số 


Vn > m : 


k 


2 n 


m + n + 1 \n + m t 


G N 


A 


Lời giải. 

1 /2 m\ 

Trước hết ta chứng minh ——( 1 E z 


m + m 


Ta có: 


1 


2 rrì 


m + l\ m 


= ( 1 - 

'2m 
m 


m 


m + 1 


'2 rn 
m 
(2 m)\ 


'2rn 
m 


(2 m)\ 


(m — l)!(m + 1)! 


Giả sử cho trước số m G N. Vì với n = m, số 
k 


(m 
'2rn 
m 

k 


l)!(m + 1)! 
2 m 

/m — 1 
2 n 


GZ 


m + n + 1 \n + m, 


phải là số tự nhiên nên giá trị phải tìm Ả: G N phải chia hết 

2 m + 1 

cho 2 m + 1, vì thế k > 2m + 1. 


Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 














5.3. Các bài toán 


139 


Giả sử k = 2m + 1, thế thì với n = m, số dương 
là số tự nhiên và với n > m nó bằng 


k 


n + m 


n + m + 1 V 2 n 


2 m + 1 / 2n \ / n — m \ { 2n 

n + m + 1 \n + mj \ n + m + 1 / \n + m y 

2 n \ (2n)! 

Ji + m) (n + m + l)!(n — m — 1)! 
2 \ í 2 n 




Vậy giá trị k nhỏ nhất bằng 2 m + 1. 


n + m + 1 


GZ 


Ví dụ 5.16 (T8/419-THTT). Tỉm cả các cặp số nguyên dương n , k 
thỏa mẫn điều kiện 

'3n\ 

I = 

A 


n 


Lời giải. 

Ta có: 


Vì 




"3n N 
n 
(3n)! 


= 3 n .n k 


= 3 n .n k 




= 3 n .n k 


nỉ(2n)ĩ 
(3n-2)!(3n- l).3n 
2 n 2 (n — l)!(2n — 1)! 

(3n — 2)! _2.3 n ~ 1 n k + 1 

^ (n — l)!(2n — 1)! 3n — 1 


(3n — 2)! 


'3n — 2 N 


eZ^> 2.3 n ~ l .n k+1 : 3n - 1 (5.4) 


(n — l)!(2n — 1)! (n-1 

Lại có (3,3n — 1) = 1 và (n, 3n — 1) = 1 nên từ (5.4) suy ra 


2 : 3n—l=^>3n—l<2=^>n< 1 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 













140 


5.3. Các bài toán 


Do đó n = 1. Ta được = 3 n .n k = 3.1 k 

Đẳng thức này thỏa mãn với mọi số k nguyên dương. 

Vậy cặp số (n, k) cần tìm là (1 ì k) với k là số nguyên dương bất kì. ■ 


Nhận xét. Có thể giải bài toán này bằng cách khác như sau: 

Với n = 1, ta có kết quả như trên; với n > 2, bằng quy nạp ta chứng 

minh rằng ( ) / 3 n nên bài toán không thỏa mãn. 

\nj 


Ví dụ 5.17 (IMO 1974). Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương 


n thì 




A 


Lời giải (1). 

Ta có: 

Mặt khác vì 16 chia 5 dư 1 nên ta có: 

2 3 ( n ~ i ) = = u (mod 5) 

^n—i 2 n v 


JL í 
Suy ra 2".£ ( 

k=0 ' 
n 


ĩ+ỉ)- 23t " s “ ( mod5) 


k=0 v 7 

Do vậy, giờ ta sẽ đi tính ố2n+ 1 = ^2 í I 2 2 

k=0 ' z 

2n+l 


2n + 1 


2 *,theo định lí 


Xét hàm sinh f(x) = (1 + xV2) 2n+1 = ^2 

2—0 

RUF thì: 

5 2n+1 = ị(f( 1) + /(-1)) = 1 ((1 + \/ 2) 2)ĩ+1 + (1 - v ^) 2 ^ 1 ) 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 





5.3. Các bài toán 


141 


Đây là một con số quen thuộc, 1 + y/2 và 1 — là 2 nghiệm của phương 
trình X 2 — 2x — 1 = 0 nên S 271+1 là công thức tổng quát của một dãy 
số cho bởi công thức truy hồi : 


^n +2 — 2'U n _|_i + u n 


Và Uo = 1; Ui = 1 nên Un không chia hết cho 5. 


Và Uo = 1; U\ = 1 nên u n k 

Lời giải (2). 

Gọi 5 ; = V I !V fc 


VÌ2 3 = 8 = 10 — 2 chia cho 5 dư —2, nên 2 3k chia cho 5 có số dư bằng 
số dư của (—2) k khi chia cho 5. Do đó, ta chỉ cần chứng minh S n 7 5 

n /c\ , 


Đặt R n = J2(-l) k ( 

k =0 ^ 

— , , , ,9 , . 


2n + 1 ì 9 fc 

2 k 


Theo khai triển nhị thức Newton ta có: 


(1 + iV 2) 2n+1 = [ 2n + b (iV 2) k = R n + iV2S n 

k =0 ^ 7 


Lấy module 2 vế suy ra 3 2n+1 = Rị + 25^. 

Vì 3 2n+1 = 3.9 n chia cho 5 sẽ có số dư là ±3 nên nếu S n : 5 thì Rị chia 
cho 5 sẽ dư ±3. 

Nhưng Rị là bình phương của một số nguyên nên chia cho 5 chỉ có thế 
dư 0; 1; 4. Mâu thuẫn này chứng tỏ S n 7. 5. Vậy ta có đpcm. ■ 


Ví dụ 5.18. Cho p là một số nguyên tố và các số tụ nhiên 171, n,p thỏa 
mẫn 2 < n < m và (p, q) = 1. Chứng minh rằng 


qp 1 

n 


: p 


m—n+l 


A 


Lời giải (1). 

Viết số tự nhiên n dưới dạng n = kp a với (k,p) = 1; k, OL G N*. 

Nếu a > n thì n = kp a > kp n > p n . Điều này vô lý vì vậy OL < n — 1. 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 




142 


5.3. Các bài toán 


, (n\ nín — 1\ 

Tacó: u) 


qp 

n 




9P 
^9° 


m\ n / nr) m—V 

_ m—a I L Lh J 

K \fcạ a_1 


qp m 1 \ ^ / qp 171 ' . 

Do (fc,p) = 1 và ( ^ Q ,_ 1 ) là số nguyên dương suy ra ( Ị : p m ~ a 


Mà a < n - 1 nên p m - a : p m ~ n+1 
Từ đó ta có điều phải chứng minh. 

Lời giải (2). 

Ta có: 

— 1 )(qp rn — n + 1) 
n Ị n\ 


(5.5) 


Gọi a và ò thứ tự là số mũ cao nhất của p trong phân tích tiêu chuẩn 

fqp rn \ 

của tử và mẫu trong (5.5) thì ( 1 : p a ~ b . 

\nj 

Nhận thấy a > ra. 


b = 


n 


n 


n 

với k € N*,p fc < n 

+ 

9 

+... 

1 

l-SỂ 

1 

_ 

ỹ. 






'11. 1 \ ^ ra 

<ra(- + -* + ... + -£)< —-r < n 


V p* 


p 


p — 1 


Nên a — b > m — n + 1. Do đó ta có đpcm. ■ 

Nhận xét. Ta có kết quả mạnh hơn ^ : p m_n + 2 . 

Ví dụ 5.19. Cho p là số nguyên tố và n là số nguyên thoả mẫn n > p. 
Chứng minh rằng : 


n + p 
p 


'n + 2 

2 p 


n + p\ . 2 
2 p ) p 


A 


Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 












5.3. Các bài toán 


143 


Lời giải. 

Trước tiên ta có: 



(mod p 2 ) 


Đặt s = 


n + p 
p 


'n + 2 p' 
2 p 


'n + 
2 p 


. Ta có 


' 2 p\ s= (n + p 


p 


p 

'n + p' 

p 


'n + p\ { 2 p\ ín\ ín + 2 

V J\pJ~ \pj V p 

'n + p\ í n\ ín + 2 
p / \p/ V p 


(mod p 2 ) 


Giờ ta chỉ cần chứng minh: 


n\(n + 2p\_ 2 /„ + p\. p2 

K pJ V p ) V p 


M4i") + r + . 2í ’)- 2 r! ĩ ’ 

\ p J \ p 


\ 9 
Ị là hệ số của x p trong khai triển: 

(1 + x) n + (1 + x) n+2p - 2(1 + x) n+p = (1 + x) n ((1 + x)P - l) 2 

= (l+x)” 



Do đó hệ số của x p trong khai triển (1 + x) n ((1 + x) p — l) 2 chia hết 
cho p 2 , ta có đpcm. ■ 

Ví dụ 5.20 (Nghệ An 2011-2012). Cho số nguyên tố p > 3 và tập 

hợp M = {1, 2, ...,p}. Với mỗi số nguyên k thỏa mẫn 1 < k < p ta đặt 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


A 


Diễn đàn Toán học 








144 


5.3. Các bài toán 


; Eỵ = {A c M : \A\ = k} và Xỵ = (min ^4 + max.A). 

AeE k 

Chứng minh rằng: 


p- 1 / \ 

5-0 


= 0 (mod p 3 ) 


A 


Lời giải. 

Giả sử Ả = {rai; 777-2; •••; c Eỵ. 

Suy ra A' = {p + 1 — rai; ...;p + 1 — m^} G Eỵ. Ta có nhận xét sau: 
Nếu mi = min A thì p + 1 — mi = max A' và lĩỉk = max A 
thì p + 1 — ĩUỵ — min A' 

Suy ra: 

2x k = (mi+p+l + a k +p + l-a k ) = ỵ2 2(p+1) = (k) 2(p + l) 

hay x k = (^) (p + 1). 

/ p \2 

Do đó ta cần chứng minh (p + 1) í ) =0 (mod p 3 ) hay 

— 1 

p-l / \ 2 

v^(^) =0 (mod p 3 ) (5.6) 


Thật vậy,ta có: 


fc=i 


pV => 1 (A = 

k) p \kj k\(p — k)\ 


p 1 / / -| \ Ị \ 2 

Do đó (5.6) tương đương với: - 0(modí,) 

/c—1 


Đặt CLỵ = 


(p- !)• 


kl(p-k)! 

kỉdk = (p — l)(p — 2)...(p — k + 1) = (—l) fc_1 (fe — 1)! (mod p) 
kdk — (—l) fc_1 (mod p) 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 







5.3. Các bài toán 


145 


(p — 1)! 

Đặt b k = - 7 => kbk = (p — 1)! = — 1 (mod p) 

k 

Suy ra: a k = (-1 ) k .b k (mod p) 

Ta có: \/k G {1; 2; ...;p — 1} , 3 \j G {1; 2; ...;p — 1} : jk = 1 (mod p). 

Do đó: 

= E bỉm 2 = X>*)V^ Ej 2 ^ (p ~ 1)p (modp) 
/c=l fc=l /c—1 j = l 

Mặt khác p > 3 nên 

p - 1 : 2 và (p - l)(2p - 1) = 2p 2 + 1 - 3p = 2.1 + 1 = 0 (mod 3) 
hay (p — l)(2p — 1) : 6. Suy ra 

p —1 p —1 

X - X - 0 ( mod rì 

k=l k =1 

Tức (5.6) đúng. Ta có đpcm. ■ 

Ví dụ 5.21. Cho ra, n là các số nguyên dương, biết m lẻ. Chứng minh 
rằng: 


-Ị— Ễ ÍqTÌ ( 3n - l) fc £ z 

n3 m f-^\3k J 

k =0 x 7 

Lời giải. 

m /3777 \ 

Ta sẽ chứng minh 5 = j (3n — l) fc : n3 m . 

fc=o ^ 7 

Xét /(x) = (x + \/3n — lx) 3m . Gọi £ = cos -Ệ- + z sin thì ta có: 

o o 

s= 3(7(1) +/(rì+ /(e 2 )) 

Mặt khác ta có: 

(1 + \/3n- ĩ.rì) 3m = (1 + 3n - 1 + 3^3n - Le* + 3^/(3n- l) 2 .e 2i ) 

= 3 m (n + + -ộ/ (3n — l) 2 .e 2í ) 3m 


A 


m 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 













146 


5.3. Các bài toán 


Nên: 

ỹ^ĩ = 0 + v^n- l.£ + ự (3 n - 1 ) 2 .e 2 ) 3m 
+ (n + \/3n — l.£ 2 + ự (3 n — lỹ.s) 3m 
+ (n+ + ự(3n - l) 2 ) 3m 

ị (n + y/3n l.e + ụ (3 n - l) 2 .£ 2 ) 3m = a m 
Đặt < (n + y/3n — ĩ.e 2 + (3n — l) 2 .8) 3m = b m 
{ (n + v^n - 1 + sỵ(3n l) 2 ) 3m = c m 

Chú ý 1 + £ + s 2 = 0; £ 3 = 1 và a n + b n + c n là số nguyên với mọi n 

Ta có: ai + òi + Ci = 3 n; ữ3 + Ò3 + C3Ì377,; ữ5 + Ò5 + C 5 * 3 n. 

Giả sử ữ2i+i + Ỉ>2i+1 + C2Ì+1 i 3 n với mọi i < k ta có: 

fl2fc+l + ^2/c+l + C2fc+1 = (ữ2fe-l + &2/S-1 + C2Jfe-l)(ữ2 + ^2 + C2) 

— (ci2k-3 + b2k-3 + C2k-3)( a 2b2 + C 2 Ò 2 + & 2 C 2 ) 
+ a2b2C2{a 2 k-b + &2/C-5 + c 2 /c_5) 

chia hết cho 3 n theo giả thiết quy nạp. 

Nên theo nguyên lí qui nạp thì Ci2k +1 + &2/C+1 + C2/C+1 • 3 n với mọi k 
nguyên dương, tức là s chia hết cho n 3 m . 

Hay -L- Ỷ c1™) (3n - l) k € z ■ 

J n 3 m ' \ 3k J 

k =0 v 7 

Ví dụ 5.22 (Mongolia TST 2011). Cho p là Số nguyên tố. Chứng minh 
rằng 

é-o('ĩ‘)-‘ “•> 

Lời giải. 

Xét hàm sinh: 



Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


















5.3. Các bài toán 


147 




(1 - x)p +1 


k =0 


X 


■p 


{l~x)p +1 \ 1 x) 


1 


1 — X 

SuyraJ](-l) fc (Y) t - -1 ( mod p 3 ) 

fc=o V / V / 


= — 1 — X — ar — 


Ví dụ 5.23. Cho p là số nguyên tố lẻ. Chứng minh rằng 



- ự + 1 )': p 2 


A 


Lời giải. 

Ta có: 



Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 









148 


5.4. Bài tập 


Ta cần chứng minh ) — • p 2 thì ta chỉ cần chứng 

1 ( p 1 fc ) - 1 • p với 1 < k < p - 1 vì (jộ : p. 


minh 
Thật vậy : 

'p + k 


_ 1 _ (p + k)\ _ (p + l)(p + 2)...(p + fc) - kĩ 

k J p\.k\ kì 

Vì (p + l)(p + 2)...(p + £;) = &! (mod p) 

=> (p + l)(p + 2)...(jp + /c) — k\ chia hết cho p và k\. 

Mà (p, k\) = 1 (p+ l)(p + 2)...(p + fc) — fc! : fc!p => ịp ^ ^ — 1 : p 


p-1 

£ 

fc=l 


p 


'p + /c N 

k 


- 1 


: p 


Mà ta lại có ^ ^ — 2 : p 2 (định lý Wolstenholme, xem bài 5.1) 
Do đó, ta có T : p 2 . 


5.4 Bài tập 


2 p' 


BÀI 1. Cho p là số nguyên tố và p > 5. Chứng minh rằng Ị 1 1 = 2 

p 

(mod p 3 ) 

BÀI 2. (Putnam 1997) Cho p là số nguyên tố và a, b là số dương thỏa 
mãn a > b > 0. Chứng minh 


pa 


a 


(mod p) 


BÀI 3. Cho p là số nguyên tố. Chứng minh rằng 

\/k = 0,p — 1 : ự k 1J = (—l) k (mod p) 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 









5.4. Bài tập 


149 


BÀI 4. 

BÀI 5. 

BÀI 6. 
BÀI 7. 

BÀI 8. 
BÀI 9. 

BÀI 10. 


Cho p là số nguyên tố và gọi bất kì k, a G N : 0 < a < p k 
Chứng minh rằng 


- 1. 


'p k — r 


a 


= (— l) a (mod p) 


Chứng minh rằng nếu n = 2 m — 1 thì Mk = 0, n : là số lẻ. 

/2009\ 

Tìm số dư của í ” J khi chia cho 2011. 

Cho k là số tự nhiên chẵn và p là số nguyên tố lẻ. Chứng minh 

p —1 / \ k 

rằng nếu k không chia hết cho p — 1 thì E : p k+1 

Tìm tất cả số nguyên n > 1 sao cho V7c G N* \ {1} : : k n . 


Chứng minh rằng: 


„ / 2000 \ , _ _/ 2000 \ 
“( 2) +M (3) 


... 2000 \ . __ 

+ .. + 2000.19991 : 3998000 

1999 / 


Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n > k : 

'n + k N 


ƯCLN 


fc/ ; v k 


5 • • • ? 


k 


= 1 


▲ 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 








Chương 


6 


Kỹ thuật đếm bằng hai 
cách chứng minh 

Ọ ? 

đăng thức tô hợp 

6.1 Nguyên lí đếm bằng hai cách 152 

6.2 ứng dụng chứng minh đẳng thức tổ 
hợp 153 

6.3 ứng dụng phương pháp đếm giải các 
bài toán đồ thị 165 

6.4 ứng dụng đếm hai cách giải các bài 
toán rời rạc 167 

6.5 Bài tập 169 


Hoàng Minh Quân (batigoal) 
Nguyễn Hiền Trang (tranghieu95) 


Tóm tắt nội dung 

Kỹ thuật đếm bằng hai cách là một phương pháp phổ biến và đã 
có nhiều tác giả viết về nó. Tuy nhiên để bạn đọc hiểu tại sao lại giải 
được như thế, hoặc cách xây dựng các bước giải cho bài toán sử dụng 
kĩ thuật này như thế nào thì nhiều bài viết lại chưa đề cập đến. Trong 
khuôn khổ bài viết nhỏ này tác giả hy vọng cung cấp được phần nào ý 
tưởng của phương pháp này tới bạn đọc. 


151 




152 


6.1. Nguyên lí đếm bằng hai cách 


6.1 Nguyên lí đếm bằng hai cách 

“Cùng một số lượng thì kết quả đếm được theo hai cách là 

như nhau”. 

Nguyên lí tưởng chừng như rất đơn giản này nhưng lại là khởi nguồn 
của nhiều ý tưởng để giải các bài toán tổ hợp hay và khó. Bài viết sau 
đây sẽ phân tích một số ý tưởng cho việc sử dụng nguyên lí này. 

Để chứng minh một đẳng thức tổ hợp có dạng A = B. Chúng ta có 
thể thực hiện các bước dự đoán sau đây để sử dụng phương pháp đếm 
bằng hai cách: 


6.1.1 Các bước thực hiện 

• Bước 1: Phát biểu lại bài toán về đếm một sự kiện quen thuộc. 

• Bước 2: Đếm theo vế trái của đẳng thức. 

• Bước 3: Đếm theo vế phải của đẳng thức. 

6.1.2 Ghi nhớ cần thiết 

• Nếu vế trái (hoặc vế phải) là tổng các biểu thức thì ở cách đếm 
vế trái (hoặc vế phải) đó ta chia thành các trường hợp riêng để 
đếm dùng quy tắc cộng. 

• Nếu vế trái (hoặc vế phải) là tích các biểu thức thì ở cách đếm 
vế trái (hoặc vế phải) đó ta chia thành các công đoạn cùng hoàn 
thành để đếm dùng quy tắc nhân. 

Trong bài viết này, chúng tôi minh họa kỹ thuật đếm bằng hai cách 
thông qua các bài toán nổi tiếng và đa phần là các bài toán, các định 
lý có tên nhằm minh họa cho ý tưởng của bài viết. 

Sau đây là một số ứng dụng của phương pháp đếm bằng hai cách. 
Chúng tôi phân tích và trình bày chi tiết hai ví dụ mở đầu, các ví dụ 
sau ý tưởng phân tích tương tự. 


Á 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 




6.2. ứng dụng chứng minh đẳng thức tổ hợp 


153 


6.2 ứng dụng chứng minh đẳng thức tổ hợp 

Ví dụ 6.1. (Chứng minh đẳng thức Pascal) 

Với mọi số nguyên dương n > k > 1 chúng ta có 



A 


Lời giải. 


• Bước 1: Phát biểu lại thành bài toán đếm quen thuộc: 

Trại hè toán học có n học sinh tham dự ban tổ chức cần chọn ra 
k học sinh làm bài thi môn tổ hợp . Như vậy ban tổ chức có hai 
cách đếm số cách chọn. 

• Bước 2: Xét biểu thức vế trái (Đếm theo cách 1) 

Nếu chọn k học sinh bất kì trong n học sinh thì ban tổ chức có 

F)ZcZ. 


k 


• Bước 3: Xét biểu thức vế phải (Đếm theo cách 2) 

Quan sát vế phải ta thấy vế phải là “tổng” của hai biểu thức tổ 
hợp nên điều đó gợi cho chúng ta nhớ tới xét các khả năng để 
dùng quy tắc cộng. 

Giả sử Long là một trong n học sinh đó. 

— Phương án 1 : 

Nếu Long được chọn tham dự thi môn tổ hợp thì cần chọn 
k — 1 người trong số n — 1 người còn lại. Khi đó ban tổ chức 



cách chọn. 


— Phương án 2: 

Nếu Long không được chọn thi môn tổ hợp thì cần chọn ra 
cho đủ k người trong số n — 1 người còn lại. Khi đó ban tổ 



cách chọn. 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 




154 


6.2. ứng dụng chứng minh đẳng thức tổ hợp 


Như vậy theo nguyên lí đếm bằng hai cách chúng ta có đẳng thức được 
chứng minh. ■ 


Ví dụ 6.2. Chứng minh rằng: 



Lời giải. 


• Bước 1: Phát biểu bài toán dưới lại dưới dạng toán đếm quen 
thuộc: Tìm số cách chọn một số số từ n số cho trước. 

• Bước 2: Xét biểu thức vế trái (Đếm theo cách 1) 


+ 

+ 

+ 

+ 


Nếu chọn 0 viên có 
Nếu chọn 1 viên có 

Nếu chọn n viên có 
Vậy tổng cộng có ( 



cách 

cách 


cách 



+ 



cách. 


• Bước 3: Xét biểu thức vế phải (Đếm theo cách 2) 

Mỗi số sẽ có 2 trạng thái (được chọn và không được chọn), mà 
có n số như vậy nên có 2 n cách chọn. 

Như vậy ta có điều cần chứng minh. ■ 

Ví dụ 6.3. (Chứng minh đẳng thức Vandermonde.) 






+...+ 






với k < n < m. 


Lời giải. 


A 


Á 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 




6.2. ứng dụng chứng minh đẳng thức tổ hợp 


155 


• Bước 1: Phát biểu lại thành bài toán đếm quen thuộc. Công ty 
X gồm n nhân viên nam và m nhân viên nữ cần chọn ra k người 
để lập thành đội tình nguyện. 

• Bước 2: Xét biểu thức vế phải (Đếm theo cách 1) 

Chọn ngẫu nhiên k người trong công ty gồm n + m người thì có 

m + n\ 

cách chọn. 

k ) 

• Bước 3: Xét biểu thức vế trái (Đếm theo cách 2) 

Quan sát vế trái ta thấy vế trái các số hạng thành phần là “tích” 
của hai biểu thức tổ hợp nên điều đó gợi cho chúng ta nhớ tới 
xét các khả năng để dùng quy tắc nhân. 

Chọn ra % nhân viên nam vầk—i nhân viên nữ thì có 

cách. Vì số người được chọn là tùy ý trong giới hạn cho phép k 
người nên cho i chạy từ 0 đến /c, ta có tổng tất cả các cách chọn 
như vậy là: 

fn\ f m\ fn\f m\ /n\ / m\ 

(ô)u) + (ĩ)(*-0 + - + u)u) 

Vậy đẳng thức được chứng minh. ■ 

Nhận xét. Đẳng thức Vandermonde được viết thu gọn như sau: 

( n \ ( m \ ím + n\ 

V k ) 

Khi đó: 

a. Với m = n thì chúng ta có đẳng thức quen thuộc 



b. Với (0 < ki < Ui ); i = 1, r thì 

(rcA { n 2 \ {n r \ _ íni + n 2 + ... + n r \ 

fc 1+ fc 2 ^ +fcr= fc v^2/ \k r J \ k ) 



Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 





156 


6.2. ứng dụng chứng minh đẳng thức tổ hợp 


Ví dụ 6.4. Chứng minh rằng với n > m thì 



A 


Lời giải. 

• Bước 1: Phát biểu lại bài toán đếm quen thuộc: 

Giả sử rằng từ n học sinh của lớp học, giáo viên chủ nhiệm cần 
chọn ra một đội văn nghệ số lượng người tùy ý, trong đó có m 
học sinh cầm micro. Khi đó giáo viên chủ nhiệm có hai phương 
án thực hiện. 


• Bước 2: Xét biểu thức vế trái (Đếm theo cách 1) 

Trước hết giáo viên chọn ra k người từ n người. Khi đó có 

cách chọn , sau đó từ k người này sẽ chọn lấy m người cầm micro. 
Cho k chạy từ 0 đến n chúng ta có 




• Bước 3: Xét biểu thức vế phải (Đếm theo cách 2) 

Chọn ngay m học sinh cầm Micro từ n học sinh của lớp, sau đó 
chọn bổ sung thêm một nhóm tùy ý từ n — m người còn lại. Trong 
n — m người này đối với mỗi người có thể được chọn hoặc không 
được chọn nên có 2 n ~ m cách chọn. 


Vậy cả thảy có 


n 


m. 


'ịĩi—m 


Do đó chúng ta có ) ( ) 

k> 0 ' ' ' m ' 



Nhận xét. Với ý tưởng tương tự ví dụ trên, bạn đọc có thể chứng minh 
đẳng thức sau: 

Chứng minh rằng với n, m G N thì 



Á 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 




6.2. ứng dụng chứng minh đẳng thức tổ hợp 


157 


Ví dụ 6.5. Với n nguyên dương cho trước. Chứng minh rằng: 



Lời giải. 


Bước 1: Phát biểu lại thành bài toán đếm quen thuộc: 

Một đoạn thẳng có độ dài n được tô bằng 4 màu, D, X, V, T. 

Bước 2: Xét biểu thức vế trái (Đếm theo cách 1) 

Ta sẽ chọn ra một tập cách tô màu D và X sao cho D + X = k 

thi số cách chọn sè là g Q (*!;) = ( 2 *) 

khi đó số cách chọn ra các đoạn màu V, T sẽ là 
yU /n — k\ f n — k\ /2 n — 2k' 

3=0 ^ J 




n — k 


Bước 3: Xét biểu thức vế phải (Đếm theo cách 2) 
Rõ ràng ta có 4 n cách như thế. 


Do đó với mỗi k cố định thì ta được số cách tô sẽ là 

n 

Cho k chạy từ 0 đến n ta được số cách tô màu là 

2—0 

Từ đây ta có điều phải chứng minh. 

Ví dụ 6.6. 


'2k\ f2n — 2k' 


k 


n — k 


2k\ (2n — 2k' 


k 


n — k 


Aĩi—k ( "h 2 ìV 

V4 U + 2J( I , 


fc=n 


'8rì 
2 n. 


;nef 


A 


Lời giải. 

• Bước 1: Phát biểu lại thành bài toán đếm quen thuộc: Xét 8 n 
viên bi. 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 




158 


6.2. ứng dụng chứng minh đẳng thức tổ hợp 


• Bước 2: Xét biểu thức vế trái (Đếm theo cách 1) 

Cho 8 n viên bi này vào 4n hộp, mỗi hộp có 2 viên: 

Đầu tiên chọn ra đúng k hộp sao cho mỗi hộp có đúng 1 viên bi 
được lấy ra. 

( 4 n 
2 n — 2 k 

— Trong mỗi hộp trong 2 n — 2 k hộp trên ta chọn ra đúng 1 bi, 
trong 2 viên bi có trong hộp, nên số cách chọn là 

22n—2/c _ Ặn—k 

— Chọn 2k viên bi còn lại trong 2n+2k hộp còn lại sao cho mỗi 
hộp sẽ có đúng 2 bi được chọn sẽ là k hộp nên có 
cách chọn. 


/2 n + 2 k\ 
{ k ) 


Bước 3: Xét biểu thức vế phải (Đếm theo cách 2) 

Ta sẽ đếm số cách chọn 2n viên bi từ 8n viên bi này khi đó có 

>) cốch ' 

Từ đó suy ra số cách chọn 2 n trong 8 n viên bi theo cách đếm thứ 


2 sẽ 


ĩó suy ra số c 
, / 

là ^2 A n ~ k ị 

k=0 ' 


4 n 
2 n + 2 /c 


'2 n + 2 k' 
k 


Từ đây ta có điều phải chứng minh. 
Ví dụ 6.7. Chứng minh rằng: 


k-1 


l k + 2 k + ... + n k = A k k 


1=0 


—I 


n + 1 
k — i + 1 


với k = 1, 2,3,... A 

Lời giải. 

• Bước 1: Phát biểu lại thành bài toán đếm quen thuộc: 

Từ tập các số nguyên dương Ả — {1, 2, ...,n + 1}, ta chọn ra bộ 
sắp thứ tự (xi,X 2 , ...,£fc+i) thỏa mãn điều kiện: 


Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 




6.2. ứng dụng chứng minh đẳng thức tổ hợp 


159 


X k +1 > max {xi,X 2 ,x k } 

Hỏi có bao nhiêu cách chọn? 

• Bước 2: Xét biểu thức vế trái (Đếm theo cách 1) 

ứng với mỗi X k +1 = i + 1, (1 < i < n), ta có i các chọn # 1 , i cách 
chọn £ 2 , •••; i cách chọn x k . 

Do đó, số các cách chọn là: s = l k + 2 k + ... + n k 

• Bước 3: Xét biểu thức vế phải (Đếm theo cách 2) 

Ta sẽ chọn ra k + 1 số từ n + 1 số, số lớn nhất, ta chọn làm X k + 1 , 
các số còn lại, ta sếp thứ tự là xong. 

Gọi i(0 < i < Ả;) là số các phần tử bằng nhau trong nhóm 
Xị 1 X 2 -) ••••) x k . 

/ n -Ị- 2. \ 

Chọn k — i + 1 số khác nhau từ n + 1 số, ta có ( Ị cách. 

\k-i + lj 

Xếp thứ tự k — i số khác nhau vào k chỗ trống (các chỗ trống còn 
lại, hiển nhiên dành cho i số bằng nhau), ta có A ì Ịr i cách. 

Vậy số cách chọn là: 



n + 1 \ 
-i + l) 


Từ đây ta có điều phải chứng minh. ■ 

Ví dụ 6.8. 



Lời giải. 

• Bước 1: Phát biểu lại thành bài toán đếm quen thuộc. 

Thầy Thế, GVCN lớp 10A gồm n học sinh nam và n học sinh 
nữ. Tối nay, ở Rạp chiếu phim quốc gia, chiếu một bộ phim rất 
hay, thầy định tổ chức cho cả lớp đi xem... Cuối cùng thầy Thế 
chỉ mua được n vé. Thầy suy nghĩ: 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 







160 


6.2. ứng dụng chứng minh đẳng thức tổ hợp 


• Bước 2: Xét biểu thức vế trái (Đếm theo cách 1) 

Thầy ghép n học sinh nam và n học sinh nữ thành n đôi. (việc 
làm này coi như thực hiện từ đầu và không ảnh hưởng gì đến 
cách chia vé của thầy) 


- Chọn ra k đôi và chia cho mỗi đôi 1 vé - có 2 k 



cách chọn 


(vì mỗi đôi có 1 vé nên k đôi sẽ có 2 k kết cục khác nhau), như 
vậy còn lại n — k vé và n — k đôi còn lại. Thầy tiếp tục chọn ra 



đôi và chia cho mỗi đôi 2 vé - có 


{ n — k 

1 n—k 

VL 2 . 


cách. 


- Bây giờ thầy còn lại s = n — k — 2 



vé. 


s = 0 nếu n — k là số chẵn (khi đó n vé đã được chia hết) 
s = 1 nếu n — k là số lẻ (khi đó chiếc vé còn lại dành cho thầy) 


- Dễ thấy rằng k có thể nhận các giá trị từ 0 đến n 


Bước 3: Xét biểu thức vế phải (Đếm theo cách 2) 

Nếu n vé được chia ngẫu nhiên cho 2 n học sinh và cả mình thì 


xay ra 


r; ‘) 


trường hợp. 


Do đó, theo cách chia đó của thầy ta có tất cả: 

các cách chia n vé cho 2n + 1 người. 

Từ đây ta có điều phải chứng minh. 



Ví dụ 6.9. Tính 

2>-2)(fc-i)fc(") 

k =3 v ' 


A 


Lời giải. 

• Bước 1: Phát biểu lại thành bài toán đếm quen thuộc. 

Giả sử có n bạn tham gia thi hội khỏe Phù Đổng vòng sơ tuyển 
cần chọn ra một số bạn vào vòng chung kết. 


Á 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 
















6.2. ứng dụng chứng minh đẳng thức tổ hợp 


161 


• Bước 2: Xét biểu thức vế trái (Đếm theo cách 1) 

Sau đó chọn ra 3 bạn cho ba vị trí nhất, nhì, ba,..., bét thế thì 
tổng cần tính chính là số cách chọn đó. 

• Bước 3: Xét biểu thức vế phải (Đếm theo cách 2) 

Chọn luôn hạng nhất, nhì,...bét ngay từ n bạn và bổ sung thêm 
một số bạn trong n — 3 bạn còn lại để thi vòng chung kết. 

Nếu chọn kiểu này này thì có n{n — 1 )(n — 2)2 n_3 giải pháp vì 1 
số bạn chọn theo cách kia chính là 1 tập con trong n — 3 cô còn 
lại. 

Từ đó có kết quả cần tìm là n(n — l)(n — 2)2 n_3 

Từ đây ta có điều phải chứng minh. ■ 


Ví dụ 6.10. 

Chứng minh rằng: 



A 


Lời giải. 


• Bước 1: Phát biểu lại thành bài toán đếm quen thuộc. 

Có n gia đình trong 1 công ty, mỗi gia đình có 2 người con. Nhân 
ngày trung thu, công ty tổ chức phát quà cho các cháu có kết quả 
học tập cao, nhưng trong cùng 1 gia đình không có 2 cháu nào 
cùng được nhận quà. Hỏi có bao nhiêu cách phát quà? 

• Bước 2: Xét biểu thức vế trái (Đếm theo cách 1) 

+ Nếu không có gia đình nào có con được nhận quà thì có 
.2° cách phát quà. 



+ Nếu có 1 gia đinh có con được nhận quà thì có 



.2 1 cách 


phát quà. 

+ . 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 




162 


6.2. ứng dụng chứng minh đẳng thức tổ hợp 


+ Nếu tất cả các gia đình đều có con được nhận quà thì có 
^ .2 n cách phát quà. 

V / n 

Vậy tông cộng có y [ 

k=0 ' 

• Bước 3: Xét biểu thức vế phải (Đếm theo cách 2) 

Mỗi gia đình thì có 3 cách (cả 2 con đều không có quà, cả 2 con 
đều có quà, hoặc 1 đứa có quà 1 đứa không có quà). 

Như vậy có tất cả 3 n cách phát quà. 

Từ đây ta có điều phải chứng minh. ■ 


.2 k cách phát quà. 



Ví dụ 6.11. 

Chứng minh rằng: 


ys (n + k - 1\ 
2k-l ) 

k=1 v 7 


1 

VỀ 


/—\ 2n+l / 2n+l 


A 


Lời giải. 

• Bước 1: Phát biểu lại thành bài toán đếm quen thuộc. 

Một lớp học có n học sinh đi dã ngoại. Cô giáo chia thành một 
số nhóm và trong mỗi nhóm chọn ra một nhóm trưởng để tiện 
quản lí. 

Hỏi có tất cả bao nhiêu cách chia? 


Bước 2: Xét biểu thức vế trái (Đếm theo cách 1) 

Xét số nhóm là k. Mô hình hóa bài toán như sau: 

Ta cho trưởng nhóm cầm một cái cột, giữa 2 nhóm có 1 cái cột 
nên có tất cả 2k — 1 cái cột trong n + k — 1 vị trí. 

'n + k — 1 N 

2k — 1 
'n + k — V 
2k-l 


Do đó với k nhóm thì có 


n /„ 

Như vậy có tất cả Ị 

k=1 ^ 


cách chia. 


cách chia. 


Á 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 









6.2. ứng dụng chứng minh đẳng thức tổ hợp 


163 


• Bước 3: Xét biểu thức vế phải (Đếm theo cách 2) 

Gọi x n là số cách chia thỏa mãn bài toán với n học sinh. 

Xét X n+ 1 

Giả sử nhóm được chia cuối cùng có k người, khi đó có k cách 
chia nhóm này ( thực ra là k cách chọn nhóm trưởng), và g n +i-k 
cách chia n — k người trước, nên có k.g n + 1 -k cách chia. 


Quy ước go = 1, ta có: gi = 1 


n 

^ 9n +1 = ^ kg n +\—k 

k= 0 


= ^’ 9n +1 — 3g n 9n —1 
Kết hợp với go = 1,#1 


9n — 


1 

VỀ 


(^) 


= 1 

2n+l 


ta được: 


1 - Vò' 


2n+l 


Như vậy ta có điều phải chứng minh. 

Ví dụ 6.12. Tính tổng: 


Ẻ 

i =0 



A 


Lời giải. 


Bước 2: Xét biểu thức vế trái (Đếm theo cách 1) 

Ta đếm số tập con có i phần tử của tập hợp (1; 2; 3; n) mà 
không chứa hai số nguyên liên tiếp. 

Gọi A là họ tất cả các tập con có tính chất nêu trên và B là tất 
cả các tập con của tập hợp 1; 2;...; n — (r — 1). 

Xét ánh xạ / : A —> B như sau: 

/ : ai;a 2 ; ...;a r —> 6i; &2; —]b r với bi = ai - i + 1, i = 1; r 
Dễ thấy / là 1 song ánh nên \A\ = I B 




là số các tập con của 1; 2 ;n 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 












164 


6.2. ứng dụng chứng minh đẳng thức tổ hợp 


• Bước 3: Xét biểu thức vế phải (Đếm theo cách 2) 

Gọi a n là số tập con của tập (l;2;...;n) mà không chứa 2 số 
nguyên liên tiếp. 

Xet CLn- 1-1 

Nếu phần tử cuối cùng là n + 1 thì phần tử liền trước nó không 
thể là n, nên có a n -1 tập con. 

Nếu phần tử cuối cùng không phải là n + 1 thì có a n tập con. 

= 7 > CLn- 1-1 — CLỵi + CL n — 1 

Dễ thấy ao = 1; ai = 2 nên 

_ 5 + 3^5 íl + VE\ n , 5 - 3y/5 {1 - VE\ n 

ữn ~ 10 ( 2 J + 10 y 2 J 

Như vậy: 

i \ _ 5 + 3\/5 /1 + V 5 V' 5-3\/5 /l-V5 

i + 1 ) ~ ĩõ 1 2 ) + ĩõ 1 2 




Ví dụ 6.13. Cho k\\ k, 2 \ fc n /à cấc 50 nguyên dương lớn hơn 1. Chứng 
minh rằng: 



A 


Lời giải. 

• Bước 1: Phát biểu lại thành bài toán đếm quen thuộc. 

Gọi -Ai, ^ 2 ,-An là các tập gồm Ảq, /C 2 , k n phần tử. 

• Bước 2: Xét biểu thức vế trái (Đếm theo cách 1) 

Nếu 2 cặp này không cùng thuộc 1 tập thì có ( 

l<2<j<n ^ 

cách chọn. 

Nếu 2 cặp này cùng thuộc 1 tập Ai nào đó có ki phần tử, ta chèn 



Á 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 












6.3. ứng dụng phương pháp đếm giải các bài toán đồ thị 


165 


vào tập này một phần tử ảo là Xi với qui ước nếu trong 4 số được 
chọn từ -Ai trong đó có phần tử Xi thì đồng nghĩa với trong 2 cặp 
ban đầu có 1 phần tử lặp lại 2 lần trong 3 phần tử còn lại. 



Sau khi chọn ra 4 phần tử nếu ko có Xi thì ta có 


3 cách 


tạo chúng thành 2 cặp. 

Nếu có Xi thì có 3 cách gán giá trị cho Xi (là một trong 3 giá trị 
còn lại) với mỗi giá trị Xi chỉ cho đúng 1 cách phân cặp. Tóm lại 



• Bước 3: Xét biểu thức vế phải (Đếm theo cách 2) 



“ \ 2 7 

i=l ' ' 

Do đó vế phải là số cách chọn ra 2 cặp như vậy. 


Từ đây ta có điều phải chứng minh. 


6.3 ứng dụng phương pháp đếm giải các bài toán 


đồ thi 


Ví dụ 6.14. Trong một buổi họp có n người tham gia và có một số cái 
bắt tay (mỗi cái bắt tay tạo thành từ hai người, hai người đã bắt rồi thì 
khổng bắt tay lại). Chứng minh rằng nếu số người tham gia bắt tay là 
một số lẻ thì số cái bắt tay được tạo ra là một số chẵn. 

Bài toán trên tương đương với bài toán sau 
Cho đồ thị G = (V, E ). Khi đó 


2 \ E \ = £deg(u). 


vev 

Trong đó V là số đỉnh và E là số cạnh của đồ thị. 


A 


Lời giải. 

ơ đây chúng ta giải bài toán trên theo phương pháp đếm bằng hai 
cách. 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 




166 


6.3. ứng dụng phương pháp đếm giải các bài toán đồ thị 


Gọi A\, A2 ,..., A n là n người trong buổi họp đó. Khi đó mỗi cặp (Ai, Aj) 
dùng để chỉ người Ai bắt tay người Aj. 

Gọi Xị là số lần bắt tay của người Aị và y là tổng số lần bắt tay xảy 
ra. 

n 

Một mặt chúng ta có số lần bắt tay của các cặp (Ai,Aj) là Xi vì 

2=1 

mỗi người Aị có Xi cách chọn bắt tay với người Aj 

Mặt khác, số lần bắt tay xảy ra giữa hai cặp (Ai, Aj) và (Aj, Ai) là 2 y. 

n 

Do đó theo nguyên lí đếm bằng hai cách chúng ta có: £ Xị = 2 y 

2=1 

Từ đó ta có điều phải chứng minh. ■ 

Ví dụ 6.15. (Định lí Cayley) Có n n 2 cây được tạo ra bởi n đỉnh phân 
biệt. A 

Lời giải. 

Công thức Cayley được coi là một trong những công thức đẹp nhất 
của toán học lí thuyết đồ thị. Để chứng minh công thức này người ta 
có nhiều cách giải khác nhau, ở đây chúng tôi xin trình bày cách giải 
bằng kĩ thuật đếm bằng hai cách cho công thức này. 

Gọi T n là số cây được tạo ra từ n đỉnh. 

• Đếm theo cách 1 

Ta chọn một đỉnh trong số n đỉnh làm gốc và chọn một trong 
(n — 1)! của 71—1 cạnh để tạo thành một dãy cạnh có hướng. Khi 
đó tổng số dãy cạnh được tạo theo cách này là: T n n(n— 1)! = T n n\. 

• Đếm theo cách 2 

Để đếm số dãy cạch có hướng ta có thể xây dựng cây bằng cách 
bổ sung từng cạnh một vào n đỉnh đã cho. Giả sử chúng ta đã bổ 
sung n — k cạnh thì ta thu được một rừng có k cây, có n(k — 1) 
cách chọn cạnh kế tiếp để bổ sung mà đỉnh đầu của nó là một 
trong n đỉnh, đỉnh cuối của nó là một trong số k — 1 gốc của các 
cây không chứa đỉnh đầu. Đếm theo cách này chúng ta có tổng 
số cách chọn là: 

n 

n(k — 1) = n n ~ l (n — 1)! = n n ~ 2 n\ 
k =2 


Á 


Diễn đàn Toán học 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 




6.4. ứng dụng đếm hai cách giải các bài toán rời rạc 


167 


Do hai cách đếm có cùng số lượng như nhau nên chúng ta có: T n n\ = 
n n ~ 2 n\. Vậy T n = n n ~ 2 . Định lí được chứng minh. ■ 

6.4 ứng dụng đếm hai cách giải các bài toán rời 
rạc 

Ví dụ 6.16 (Hồng Kông 1994). Trong một trường học có b giáo viên 
và c học sinh thỏa mẫn các điều kiện sau: 

(1) Mỗi giáo viên dạy đúng k học sinh; 

(2) Cứ hai học sinh bất kì thì học chung đúng h giáo viên. 

Chứng minh rằng: 

b _ c(c— 1) 

h k(k — 1) A 

Lời giải. 

Nếu giáo viên T r dạy hai học sinh Si , Sj (ỉ Ỷ j)thì ta coi T r ;Si,Sj là 
một bộ ba có dạng { T r ; Si, Sj} và tổng tất cả các bộ ba {T r ; Si, Sj} là 

s. 


Đếm theo cách 1 Với mỗi giáo viên T r , Thầy giáo (hoặc cô 
giáo) dạy k học sinh nên có ^ 2 ^ bộ {T r ; Si, Sj}. Vì trường học 

có b giáo viên nên tổng số bộ {T r ; Si, Sj} là s = • 

Đếm theo cách 2 Dựa vào điều kiện cứ hai học sinh Si, Sj(i 7 ^ 
j)học chung đúng h giáo viên. Do đó chúng ta cũng có h bộ 

{T r ; Si, Sj}. Vì trường học có c học sinh nên chúng ta có cách 
chọn Si, Sj, ( i Ỷ j) nên chúng ta cũng có tổng số bộ {T r ; Si, Sj} 


ỉằS = hị 


c 


Vậy theo cả hai cách đếm trên chúng ta có: 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Diễn đàn Toán học 





168 


6.4. ứng dụng đếm hai cách giải các bài toán rời rạc 


Từ đó chúng ta có: 


b _ \2J _ c(c- 1) 
h ịk^j k(k — 1 ) 


Ví dụ 6.17 (Nguyên lí bù trừ). Cho A\, A^ì ...^A n la coc tạp bat ki. 
Khỉ đó chúng ta có: 


IU. 


1=1 


n 

= — X \AiC\Aj\ + ... 

i =1 


+ (-i ) fe_1 X \A h n...nA ik \ + ... 

l<i\<...<iỵ<n 


A 


Lời giải. 

Xét một phần tử X bất kỳ. 


n 

Nếu X không thuộc |^J Ai thì X không được đếm lần nào ở vế trái, 

i=l 

cũng không được đếm lần nào ở vế phải. 


n 

• Nếu X thuộc |^J Ai thì X được đếm một lần ở vế trái. Ta chứng 
1=1 

minh X cũng được đếm một lần ở vế phải. Như thế, một phần 
tử X bất kỳ được đếm như nhau ở cả hai vế, do đó hai vế bằng 
nhau. 

n 

Thật vậy, vì X thuộc |^J Aị nên X thuộc vào một số tập con Aị. 

i=l 

Giả sử X thuộc r tập con. Khi đó X sẽ được đếm r lần ở tổng thứ 

x X 19. í li 7 9 

nhât ở vê phải, 11 lân ở tông thứ hai,... Như vậy, X sẽ được 

^ lần ở vế phải. 



Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 








6.5. Bài tập 


169 


Để ý rằng 0 = (1 - l) r = (-lỹ = 1 - (“ứ 1 (Ỵ) • 

i =0 ' 1 ' 2—1 



vế phải. 


Vậy nguyên lí bù trừ được chứng minh. 


Nhận xét. 

Qua một số bài toán và ví dụ ở trên các bạn có thể thấy, phương pháp 
đếm bằng hai cách được diễn tả bằng ngôn ngữ hoàn toàn dễ hiểu. 
Bằng cách đó chúng ta có thể áp dụng giải được nhanh gọn một số bài 
toán mà các phương pháp khác tỏ ra kém hữu hiệu và phức tạp hơn. 

Bên cạnh ưu điểm trên thì phương pháp đếm bằng hai cách cũng có 
nhiều nhược điểm và tương đối yếu đối với các bài toán phức tạp (như 
tổng đan dấu, tổng chứa phân thức), vấn đề quan trọng trong việc sử 
dụng phương pháp này đó là ta phải phân tích được đề bài dưới dạng 
một bài toán đếm! Điều này cần tới sự quan sát và khả năng nhạy 
bén của mỗi người. Tuy nhiên còn một số cách nhận biết dấu hiệu và 
chuyển đổi hệ thống cho phương pháp này, song do thời gian gấp rút 
nên tác giả chưa có điều kiện giới thiệu đến bạn đọc trong chuyên đề 
này. 

Hẹn gặp lại các bạn vào một dịp khác! 

Sau cùng, mời các bạn cùng luyện tập với một số bài toán sau: 


6.5 Bài tập 


BÀI 1. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n > k > 1 chúng ta có: 



Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 


Á 


Diễn đàn Toán học 




170 


6.5. Bài tập 


BÀI 2. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n > 1 chúng ta có: 



BÀI 3. (IMO 1989) Cho n, k là các số nguyên dương và s là tập hợp 
gồm n điểm trên mặt phẳng thỏa mãn: 

(1) Không có ba điểm nào thuộc tập s thẳng hàng. 

(2) Với mỗi điểm p thuộc tập s thì có ít nhất k điểm thuộc s 

cách đều với điểm p. ^ 

Chứng minh rằng: k < ~ + 

2 

BÀI 4. (IMC 2002) Trong một cuộc thi toán học có 200 sinh viên tham 
dự. Họ được đề nghị giải 6 bài toán và mỗi bài toán được giải 
đúng bởi ít nhất 120 sinh viên . Chứng minh rằng luôn có hai 
sinh viên mà với mỗi bài toán thì ít nhất một trong hai thí sinh 
này giải đúng bài toán đó. 

_ kị 

BÀI 5. Chứng minh rằng: - — , —-—7 = trong đó bộ (& 1 , & 2 , • ••, k n ) 

^ ki\k2\-..k n \ 

thỏa mãn k\ + /C 2 + ... + k n = k. 

BÀI 6. Cho m; n là những số nguyên không âm . Chứng minh rằng : 



£(m-n) = Ỳ J {-ì-f (?) ( 

k =0 \ / \ 


m — k 
m — k — 



= 1 


Với m > 2n 


Diễn đàn Toán học 


Á 


Chuyên đề Đẳng Thức Tổ Hợp 





Tài liêu tham khảo 


[1] http://diendantoanhoc.net/forum/ 

[2] http: / / www.artofproblemsolving.com / 

[3] http://www.math.net.vn 

[4] http: / / forum.mathscope.org/ 

[5] 102 Combinatorial Problems, Titu Andreescu, Zuming Feng 


171 




